NGUYÊN XUÂN HẢI 


HỌC TỐT 


TIẾNG ACM 


( Tái bản lần thứ hai) 




NHA XUAT 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

















NGUYỄN XUÂN HẢI 


HỌC TỐT TIẾNG ANH 

■ 



THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

(Tái bản lần thứ hai) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Lời nói đầu 


Học tốt Tiếng Anh 8 là cuốn thứ ba của bộ sách 4 quyển ở Trung học cơ sở. 
ich được biên soạn trên cơ sở nội đung sách giáo khoa lớp 8 mới. Mục đích 
lằm giúp học sinh hiểu rõ và sâu hơn kiến thức có săn trong sách giáo khoa, 
ẳng thời cung câp thêm phần tiếng Việt hỗ trỢ cho học sinh có nhiều khỏ khăn 
ong học tập môn này. Đây là cuốn sách dùng kèm với sách giáo khoa Tiêng 
nh 8 nên các hình vẽ không nhắc lại. Do vậy, khi kiểm tra bài làm các em cần 
‘in lại sách giáo khoa. 

Học tốt Tiếng Anh 8 không những giúp cho các em học sinh mà còn tạo điều 
lộn cho các bậc phụ huynh kiểm tra theo dõi việc làm bài của con em mình. Sách 
íng giúp các thầy cồ giáo tham khảo khi soạn giáo án và giảng dạy trên lớp. 

Tác giả mong nhộn dược ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các bâc phụ 
ưynh và các em học sinh để lần tái bản tiếp theo được tốt hơn.. 

Chân thành cảm ơn. 


Tác giá 


Unitl 

VIY FRIENDS 

NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI 


Tetting started: 

Describe these groups of íriends and their íavorite activities: 

(Em lì ày miêu tả các nhóm bạn sau và các hoạt động ưa thích của các bạn ấy): 

ĩrá lời: 

a. The boys in picture (a) like playing soccer. 

b. The girls in picture (b) enjoy reading books. 

c. The tvvo boys’ íavorite activity in picture (c) is playing chess. 

d. The students in picture (d) are fond of playing volỉeyball. 

Listen and read: 

Hoa: ch à o bạn Lan 

'an: ('hào Hoa, trỏng cậu có vẻ vui vẻ quá nhỉ. 

Hoa: Ư, tứ rât vui, hcm nay tớ nhận được một bức thự từ'Niên , bạn tớ. 

Lan: Thê tớ cỏ biết bạn ấy không? 

Hoa: Tớ nghĩ là cận không biết bạn ấy đâu, bạn ấy là hàng xóm của tớ ở Huế mà. 

Lan: Trông bạn ấy thế nào nhỉ? 

Hoa: Ồ, bạn ấy xinh lắm. Ảnh của bạn ấy đây này. 

Lan: Ư bạn ấy có nụ cười dễ thương thế nhỉ! Thế bạn ấy có học cùng lớp cậu 

không? 

Hoa: Ô, không đâu: bạn ấy làm sao đủ tuổi để học lớp tớ được. 

Lan: Thế bạn ây bao nhiêu tuổi? 

Hoa: 12 tuổi. Bạn ây sẽ den thãi nu tớ dây, bạn áy sẽ đến đây vào dịp lễ Nô-en. 

Cậu có muôn gập bạn ây klhông? 

Lan: u, tỏ rất muốn. 

1. Practice the dialogue with a partner. 

2. Ansvver the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau đây) 

a. Niên sống ở dâu? 


5 


b. Lan biết Niên không? 

c. Câu nào chỉ cho bạn rằng Hoa thì lớn tuổi hơn Niên? 
đ. Khi nào Niên sẽ đến thăm Hoa? 

Trả lời: 

a. Niên lives in Huế. 

b. No, she doesiVt. 

c. She wasn’t olđ enough to be my classmate. 

d. Niên is going to visit Hoa at Christmas 

speak 

1. Read the dialogue 

(Hãy đọc bài đối thoại) 

Hoa: Người này thấp và gầy. Cồ ấy có tóc màu vàng nhạt. 

Lan: Mary phải không? 

Hoa: Đúng 

2. Now take turns to make similar dialogues: 


Dáng người 

Tóc 



Cao Mảnh mai 

Dài 

Thẳng 

Đen/sẫm mầu 

Lùn Gầy 

Ngắn 

Xoăn tự nhiên 

Vàng hoe/ Vàng nhạt 

Béo 


Hói 

Nâu 


LISTEN 

Listen and complete the conversation 

Some expressions in introduction (Một số thànli ngữ được dùng trong việc 
giới thiệu) 

Chào bạn 

(Rất) vui được gặp bạn 
Hân hạnh được gặp bạn 
Tôi muốn mời bạn gặp... 

Hãy đến gặp 

Đối với bài nghe các em cần đọc trước phần đã in trong sách giao khoa, dự 
doán câu cần điền, và khi nghe cố gắng tập trung, chú ý đến nội dung phải điền. 
Trong bài này, các em sẽ nghe bốn mẩu hội thoại ngắn, các em sẽ hoàn thành các 
bài hội thoại bằng cách dùng những cụm từ cho săn trong ô. 


How do you do: 

Nice to meet you: 

It’s pleasure to meet you: 
rd like you to meet. . . 
Come and meet: 


6 


2. Nice to meet you 

4. It’s a pleasưre to meet you 

6. How do you do? 


Đáp án: 

1. I\1 li ke you to meet... 

3. I’d lí ke you to nieet 
5. Conie and meet 

READ 

Tôi may mắn có nhiều bạn bè. Trong sô tất cả các bạn bè của tôi, Bảo, Khải và 
Song là những người mà tôi có thời gian ở gần với các bạn ây nhất. Tuy nhiên 
mỗi chúng tôi lại có mỗi cá tính khác nhau. 

Bảo là hoạt bát nhất. Cậu ấy củng hết sức tốt bụng và rộng lượng. Cậu ấy 
dành thời gian rảnh dê làm việc tình nguyện ở trại mồ côí ở địa phương, vả cậu 
ấy cũng là một học sinh chăm chỉ luôn nhận dược những điếm tốt. 

Không giống Bảo, Khải và Song lại khá e dè ở nơi công cộng, cả hai dều yêu 
trường lớp nhưng thích ở bên ngoài lớp học hơn. Song là một ngôi sao bóng đá 
của trường, và Khải thích sự yên tĩnh của thư viện địa phương. 

Tôi thì không cởi mở như Bảo nhưng tôi thích kể chuyện vui. Các bạn của tôi 
thường thích khiếu khôi hài của tôi. Tuy nhiên, dôi khi chuyện vui của tôi làm 
các ban âv bực mình. 

Mặc dù chúng tôi có những cá tính hoàn toàn khác, song bốn chúng tôi là 
những người bạn thân của nhau. 

1. Choose the best ansvver and vvrite 

a. Ba nói về ba người bạn của mình. 

b. Công việc tình nguyện của Bao không ảnh hưởng dến việc học ở trường 
của bạn ấy 

c. Khai và Song không thích nói nhiều ở nơi công cộng. 

đ. Bạn của Ba dôi khi cảm thấy chán về những câu chuyện vui của bạn ấy. 
Key: 

a. A b.C c. B d. D 

2. Answer the questions 

a. Có nhiều bạn Ba cảm thấy thế nào? 

b. Ai hòa dồng nhất? 

c. Ai thích đọc? 

d. Một diều không hay về những câu chuyện vui của Ba là gì? 

e. Bảo thường sử dụng thời giờ rảnh rỗi ở dâu? 

f. Bạn vả những người bạn tlhân có cùng cá tính hay khác cá tính? 


7 




Tra lòi: 


a. Ba feels happy and lucky. 

b. Bảo is the most sociable. 

c. Khải likes reading. 

d. Ba’s jokes sometimes annoy his íriends. 

e. Bảo spends his free time at a local orphanage. 

f. My close íriends and I have the sarne characters. (em có thê dưa ra câi 
trả lời của bản thân mình). 

VVRiTE 

1. Read the information about Tam (Hãy đọc thông tin vê Tâm.) 

Tên bạn ấy là Lê Văn Tâm và bạn ấy 14 tuổi. Bạn ây sông tại số 26 đườnj 
Trần Phủ ở Hà Nội với mẹ, cha và anh trai Hùng của bạn ấy. Bạn ấy cao và gầ\ 
và có tóc ngắn màu đen. Bạn ấy hòa đồng, hài hước và hay giúp đờ người khác 
Những người bạn thân nhất của bạn ấy là Ba và Bảo. 

2. Fill in a similar form for your partner. (Hãy điển vào một mẫu tương tụ nhi 
phần một vể người bạn học của em. Hây sử dụng những câu hỏi gọi ý sau dây. 

a. Tên của bạn ây là gì? 

b. Bạn ấy bao nhiêu tuổi? 

c. Bạn ấy trông như thế nào? 

d. Tính tình bạn ấy như thế nào? 

e. Bạn ấy sổng ở đâu? 

f. Bạn ấy sông với ai? 

g. Ai là bạn bè của bạn ấy? 

3. Bây giò hây viết một đoạn văn nói vê người bạn học của em. 

LANGUAGEFOCUS 

Trọng tâm bài học giúp các em: 

- Miêu tả được tính cách, đặc điểm của người. 

- Giới thiệu người và cách dôi đáp khi được giới thiệu 
I. VOCABULARY 

1. íavourite (adj): được ưa, yêu thích nhất 

Eg: My íavourite TV programme is cartoon. 

2. seem (v) : dường như 

Eg: Lan seems happy today. 


8 


3. receive (v): nhận được 

receive a letter/ a giít (món quà) from someone 
Eg. Mr Hung received a letter from his son in the USA. 

4. spenđ- spent-spent: trài qua (thòi gian) 

Eg: I will spend mv holiđays in Sa Pa vvith my íamily. 

dùng/ sử dụng tiền, thời gian 
Spend time/ money on something 
spend ti me/ money doịng something 
Eg. He spends lots of money on books. 

My sister often spends two hours studving English everyday. 

5. unlike (prep) : không giỏng với, không như 

Eg. Ưnlike me, Lan preíers coffee. (Klìông nliư tôi, Lan lại thích cà phê hơn) 

6. prefer something to something: thích cái gì hơn cái gì 

Eg. My íather preíers tea to coffee. 

preíer to do something : thích làm cái gì hơn 

Eg. He preíerred to stay at home. 

II. GRAMMAR. 

1. Simple present tense is used to express (Thì hiện tại đơn được dùng đê dien tả) 

- Habits or routines (thói quen, những việc thường ngày làm) 

Eg: VVe often go to school by bike. 

- Eacts, general truths (sự thật, sự thật hiển nhiên, V. V. . .) 

Ex: Two plus tvvo equals dour. (Hai cộng hai bằng bốn) 

- Opinion (ý kiến) 

I tlunk he is a good student. (Tôi nghĩ rằng anh ta là một học sinh tốt) 

Time expressions (những trạng từ chĩ thời gian thường gặp trong thì hiện tại đơn): 

Alvvays (luôn luỏn), frequently (thường xuyên), often (thường), seldom, 
rarely (hiếm khi), usually (thường thường), sometimes, occasionally (thỉnh 
thoảng), never (không bao giờ) etc. 

Ví dụ: 

a. Jim alvvays does his homevvork beíore going to school. 

b. We sometimes spend our summer vacation iiì tììe mountain. 

c. Peter is never late for class. 


c 






2. (NOT) ADJECTIVE + ENOUGH + TO INFINITIVE (đủ... để...) 

Ex: Tom is tall enough to reach the top shelf. 

(Tom đủ cao để với tới giá sách trên cùng) 

Betty is not strong enough to lift the table. 

(Betty không đủ khoẻ để nâng chiếc bàn). 

1. Complete the paragraph. Use the correct forms of the verbs in brackets 
Hoàn thành các đoạn văn sau, đùng dạng đúng của các động từ trong ngoặc 

a. 1. is living 2. sent 3. was 4. is 

Năm ngoái Hoa sống ở Huế nhưng hiện nay bạn ấy đang sống ở Hà Nội. 
Hôm qua, bạn của Hoa, Niên gửi cho Hoa một lá thư. Niên lả hàng xóm trước 
đây của Hoa khi bạn ây còn sống ở Huế. Niên nhỏ tuồi hơn Hoa. 

b. 1. are 2. came 3. showed 4. introduced 

Lan là người bạn tốt nhất của Hoa. Hai người cùng học chung một lớp ở 

trường Quang Trung. Năm ngoái Hoa đến trường lần đầu tiên. Lan đã dẫn Hoa 
đi quanh trường và giới thiệu Hoa với nhiều bạn mới. 

2. Complete the dialogue Hoàn thành bài hội thoại. Hày sử dụng dạng đúng 
của động từ trong ô. Em sẽ phải sử dụng một số động từ nhiều lần. 

1. sets 2. moves 3. goes 

4.is 5. is 6.is 

Ba: Bạn biết gì về mặt trời vậy, Tuấn? 

Tuan: Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. 

Ba: Ke cho tôi nghe bất cứ điều gì về những hành tinh khác được 

khồng? I 

Tuan: Tôi biết đôi điều về trái đất. Trái đẩt quay quanh mặt trời. 

Ba: Đúng rồi,.và mặt trăng quay quanh trái đất. 

Tuan: Còn Sao Hỏa ở đâu vậy Ba? 

Ba: Nó gần mặt ười. 

Tuan: Không, ngốc quá. Đó là Sao Thủy. Sao Hỏa ở gần ưái đất. 

3. Look and describe (Hãy nhìn và miêu tả) 

Nhìn vào bức tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi. 

a. Có bao nhiêu người ưong bức ưanh? 

b. Mỗi người ưỏng như thế nào? 

c. Mỗi người mặc đồ gì? 


10 


Gợi ý câu tVcì lời: 

a. There are four people in the picture. 

b. The boy looks thin. 

The man looks tall and strong. 

The vvoman looks slim. 

The old man looks fat. 

c. The boy is vvearing a wlìite shirt and blue shorts. 

The man is vvearing a yellow shirt and brovvn trousers. 

The woman is wearing a ređ blouse and a green skirt. 

The old man is vvearing a pink slìirt and blue trousers. 

4. Complete the dialogues. Hoàn thành các bài hội thoại, sử dung câu trúc: (not) 
adjective + enough 

a. Ba is not old enouglì to drive a car. (Ba chưa đủ tuổi dể lái xe) 

b. I m strong enouglì to ỉift this box. (Tôi đủ sức mạnlì dể nâng chiếc hộp 
này lên) 

c. I don't think my English is good enouglì to be a member. (Tôi không nglìí 
lả Tiếng Anh của tôi dạt yêu cầu đe trở thảnh một thành viên.) 


Unit 2 

MAKING ARRANGEMENTS 
SẮP ĐẶT CÔNG VIỆC 

GETTING STARTED 

Match each object with its name Ghép đồ vật với tên của nó 

a. an ansvvering machine (máy trả lời) 

b. a mobile phone (điện thoại di dộng) 

c. a fax machine (máy Fax) 

d. a telephone directory (sổ danh bạ điện thoại) 

e. a public telephone (máy diện thoại công cộng) 

f. an address book (sổ ghi địa chỉ) 


1 ] 


LISTEN AND READ 

1. Listen and read 

Hoa: 3847329 

Nga: Vui lòng cho tôi nói chuyện với Hoa. Đây là Nga. 

Hoa: Chào Nga. 

Nga: Mình dự định xem bộ phim “ Dream City” lúc 6: 45 tôi nay. Bạn cc 

muốn đi xem không? 

Hoa: Dĩ nhiên là muôn rồi, nhu*ng đợi một chút nhé. Mình phải hỏi đì củi 

mình đã và dì ây đang ở dưới nhà. Giữ máy nhé. Được rồi Nga, D 

Thanh bảo là mình có thể đi. Ồ, phim đó chiếu ở đâu vậy? 

Nga: ơ rạp Sao Mai. Mình e rằng chỗ dó hơi xa nhà bạn đây. 

Hoa: Được rồi, mình biết rạp đó ở đâu rồi nhưng mình sẽ dùng xe đại 

của chị họ mình tôi nay. 

Nga: Hay lắm, Hoa. Vậy chúng ta gặp nhau bên ngoài rạp nhé. 

Hoa: Lúc 6: 30 được không? 

Nga: Nhất trí. Hẹn gặp bạn lúc 6: 30. Tạm biệt nhẻ. 

Hoa: Tạm biệt Nga. 

2. Read the dỉalogue agaỉn. 

Đọc bài hội thoại. Quyết định xem ai đã lảm và nói một trong những điềi 
sau đây. Sau đó hãy hỏi bạn học của em những câu hỏi này đê kiểm tra lại câu tri 
lời của em. 

Ai: 

a. thực hiện cuộc gọi? 

b. giới thiệu mình? 

c. mời người kia đi xem phim? 

d. thu xếp chỗ gặp? 

e. sắp xếp thời gian? 

£. đồng ý về thời gian? 

Trả lời: 

a. Nga made the call. (Nga thực hiện cuộc gọi) 

b. Nga introduced herselí. (Nga tự giới thiệu) 

c. Nga inviteđ the other to the movies. (Nga mời nguời kia đi xem phim) 

d. Nga arranged a meeting place. (Nga thu xếp chỗ gặp) 


12 


e. Hoa arranged the time. (Hoa sắp xếp thời gian) 

f. Nga agreed to the time. (Nga đồng ý vể thời gian) 

5PEAK 

1. Put the sentences belovv in the correct order 

Dạt những câu sau vào đúng trật tự để tạo thảnh một bài hội thoại hoàn chỉnh 

1. b: Xin chào, đây ià số máy 9. 210 752. 

2. f: Xin chào , hãy vui lòng cho tồi nói chuyện với Eric? Tôi là Adam. 

3. j: Xin chào Adam. Cậu có khoẻ không? 

4. a: Mình khoẻ. Mình dự định đi xem buổi trình diễn nhạc Pop ở Trung 
tâm Hoà nhạc Thành phố vào tôi hôm nay. Cậu có đi không? 

5. i: Ban nhạc nào vậy? 

6. c : Đỏ là ban nhạc Bọn trẻ trong thành phố 

7. e : ư mình sè đi. Thế chúng minh sẽ gặp nhau vào lúc mây giờ? 

8. k : Thế 7. 15 được không? Buổi hoà nhạc bắt đầu vào lúc 7. 45 mà. Chúng 
mình gặp nhau bôn trong trung tâm , ở góc quán cà phê nhé. 

9. g : Ư, được đấy. Hẹn gặp cậu lúc 7.15 nhé. cảm ơn cậu, Adam. 

10. h: Tạm biệt Eric. 

11. d: Tạm biệt 

2. Complete the dialogue. Hoàn thành bài hội thoại. 

Hai bạn Ba và Bảo đang sắp xếp kếhoạch để chơi cờ. Bảo gọi điện để mời Bci 
chơi cờ, các em dựa vào bài hội thoại đê thực hành. Sau đây là gựi ý trả lời: 

Can I speak to Ba, please? This is Bao. 

Tm fine , thanks. And you? 

Can you play chess with me tonight? 

What about tomorrovv aítemoon? 

Let\s meet at the Central Chess Club. 

Is 2. 00 o Ylock OK? 

LISTEN 

Listen to the telephone conversation.* 

Hãy nghe cuộc hội thoại bằng điện thoại giữa một phụ huynh học sinh và thu 
kí của trường Trung học cơ sở Kingston. Bà muốn có cuộc gặp với thầy hiệt 
trưởng của trường, nhirtìg thầy di vắng, vả người thư kí ghi lại lời nhắn. Em lìã) 
điền những thông tin còn thiếu: 


1 ? 


Trường Trung học cơ sở Kingston 
Ngày Thời gian 

Gửi cho Hiệu trưởng 

Nội dung lời nhắn 
Sô điện thoai 


Secretary: 

Woman: 

Kingston Junior High School. Good aítemoon. 

Good aíternoon. Could I talk to the Principal, please? 

Secretary: 

I’m afraid Mr. Kevin is out at the monient. Would you like 
leave a message? 

Woman: 

Secretary: 

Woman: 

Ưhm, no. But rd like to make an appointment to see him. 

I think heTl be available on Tuesday. 

Tuesday’s OK. Can I seeTũm in the moming? 

Secretary: 

Woman: 

Sure, you can. What time would you like to come? ? 

Is 10. 30 OK? 

Secretary: 

I*m sorry. The Principal vvill have a school visit at 10. 30. Wh 
about 9. 45? 

VVoman: 

9. 45? Let me see. Yes, it’s all right. 

Secretary: 

Woman: 

What’s your name, please? 

My name’s Mary Nguyên. 

Secretary: 

Woman: 

Is that N-G-ư-Y-E-N? 

Yes, that\s riglìt. Mrs. Nguyên. 

Secretary: 

VVoman: 

And your address, please? 

Number 23, 51 st Street. My telephone number is 64683720942. 

Secretary: 

Woman: 

Thank you, Mrs. Nguyên. 

Thank you very much. Goodbye. 

Secretary: 

Đáp án: 

Goodbye. 


Kingston Junior High School 

D ATE: (ngày - tự điền) TME: (thời gian - tự điền) 

FOR: The Principal 

MESSAGE: Mrs. Mary Nguyên wanted to see you at 9. 45 in the moming 
TELEPHONE NUMBER: 64683720942 


14 


EAD 


Ngưởi đàn ông ở trong tranh là Alexande- Graham, người Scotland, ông dã 
lát minh la máy diộn thoại 

Alexander Graham Bell sinh ớ Edinburgh vào ngày 3 tháng 3 năm 1847. Óng 
>c là mội người Scotland mặc dù sau này ông đà di cư, dầu tiên là đến Canada 
I sau đó đến Mỹ vào những năm 1870. 

o Mỹ, ông lảm việc với những người câm điếc ở trường đại học Boston. Ngay 
u dc, ồng bắt dầu làm thí nghiệm về các cách truyền lời nói đi trong một 
loảrg cách dài. Điều này dẫn đến việc phát minh ra máy điện thoại. 

Pell và cộng sự của ông, Thpmas VVatson, thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm và 
lố cùng tìm ra một thiết bị mà họ giới thiệu lần dầu tiên vào năm 1876. Bell nói 
i.ìg điện thoại: “ Ông VVatson, đến đây, tôi cần ông”. Đây là thông diệp đầu 
n được truyền qua điên thoại. 

Du lịch khắp nước Mỹ, Bell đã trình bày phát minh của ông với công chúng 
i vô số các cuộc triên lãm và đến năm 1877 chiếc điện thoại đầu tiên dược dưa 
to sử dụng dưới hình thức thương mại. 

Làm bài tập Đúng / Sai. Chữa các lỗi sai. 

a. F: Alexand ?r G. Bell được sinh ra ở Mỹ. 

(Alexander was bom in Edinburgh (Scotland) 

b. F: Ồng đã làm việc với những bệnh nhân câm điếc ở một bệnh viện tại 

Boston. 

(He vvorked with deaf-mutes at Boston Ưniversity). 

c. T: Thomas VVatson là phụ tá của Bell. 

d. F: Bell và VVatson giới thiệu điện thoại vào năm 1877. 

(Bell and VVatson introduced the telephone in 1876.) 

e. F: Bell thí nghiệm nhiều cách truyền lời nói đi trong khoảng cách dài giữa 
ì ừng người câm điếc. 

(Bell experimented vvith ways of transmitting speech vvith his assistant over 
ong distance) 

f. T: Bell giải thích phát minh của ông tại nhiều cuộc triển lãm. 

Put the events in the correct order. (Sắp đặt các sự kiện theo đúng thứ tư) 

Alexander Graham Bell.. . 

d- sinh ra ở Scotland. 

e- đến sống ở Canada. 


15 


a- đôii sống ở Mỹ. 

g- làm việc với những người không thể nghe cùng như không the nói dược, 
c- làm viộc với Thomas Watson. 
f- phát minh ra điện thoại 
b- trình bày thảnh công phát minh cua ông. 

VVRITE 

1. Hãy đọc lời nhắn. Sau đó dùng các thông tin đó để điên vào các chỗ trối 
trong đoạn văn đi kèm theo sau: 

Dịch vụ chuyển hàng Thắng Lợi 
Ngày 12 tháng 5 
Thời gian: 11. 30 sáng 
Gửi cho: ỏng Hà 

Nội dung lời nhắn: Bà Liên gọi điện hỏi về việc chuyển đồ đạc của bà ây. Bà . 
muốn ông gọi điện cho bà ấy sau bữa ăn trưa. Số điện thoại của bà Liên 
8.645.141 

Người nhận lời nhắn: Tâm 

1. telephoned 2. May 12 3. speak 4. took 

5. name 6. delivery 7. him (Mr. Ha) 8. at 

Một khách hàng gọi điện đến dịch vụ giao hàng Thắng Lợi vào ngày 12 thái 
5 vào khoảng gần giữa trưa. Bà ta muốn nói chuyện với ông Hà nhưng ông 
vắng. Vì vậy ông Tâm nhận tin nhắn cho ồng Hà. Tên của khách hàng là Liên 
bà ta muôn biết về việc chuyên đổ đạc của bà. Bà muôn ông Hả gọi điện cho L 
Bà nói rằng ông Hà có thê gọi điện cho bà theo số 8645141 sau giờ ăn trưa. 

1. Bây giờ hăy đọc đoạn văn dưới đây. Hãy viết lời nhắn điện thoại trong t« 
bài tập của em. 

Trả lời: 

Da te: June 16 

Time: after midday 

For: Mrs. Van 

Message: Mr. Nam called about his stationery order. He vvanted you 

call him. His telephone number is 8 634 082 

Ta ken by: Mr. Toan 

2. Message vvriting (Viết lởi nhắn) 

Help Lisa vvrite a message íor Nancy. (Hãy giúp Lisa viồt lời nhắn cl 
Nancy, dưa vào những thông tin trong bài hội thoại) 


16 


A-IỎ 


Lisa: 

Tom: A-lỏ. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Nancy. Đây là Tom. 

Lisa: Tiếc quá chị em đi ra ngoài rồi. Anh có muôn đe lại lời nhắn khônj 

Tom: Chào Lisa. Em làm ơn nói với chị ấy là anh sẽ đến đón chị ấy. Bọn 

anh sẽ chơi tennis vào trưa nay. 

Lisa: Chị ấy đã biết chuyện đỏ chưa anh Tom? 

Tom: Biết rồi. Bọn anh đã mua hai cây vợt mới vào ngày hôm qua. 

Lisa: Anh sẽ đên lúc mây giờ? 

Tom: Khoảng 1 giờ rưỡi. 

Lisa: Dạ được. Em sẽ nói với chị ây khi chị ây về. Tạm biệt anh nhé. 

Tom: Cảm ơn em nhiều, Lisa. Tạm biệt. 

jỢi ý trả lời: 

For: Nancy 

Messạge: Tom vvill come over to pick you up at about 1: 30 this aíternoon. 

YouTe going to play tennis. (Tom sẽ đến đón chị vào khoảng 1: 
30 trưa nay. Anh chị sẽ chơi quần vợt) 

Ta ken hy: Lisa 

.ANGUAGE EOCUS 

Trọng tâm của bài học là: giúp các em có khả năng: 

- Nói về dự định hành động trong tương lai 

- Dàn xếp các cuộc hẹn gặp qua điện thoại và biết cách ghi lại lời nhắn 
/OCABULARY 

1. emigrate (v) : di cư, xuất cảnh emigration (n) 

Eg: His uncle emigrated to Australia in 1972. 

2. experiment (n) : cuộc thí nghiệm 

experiment (v) : làm thí nghiệm 

Eg. Doctors are doing experiments on bird flue viruses 

3. in ven t (v) : phát minh 

invention (n) : sựphátminh-> inventor (n) nhà phát minh 
Eg. Alexander invented die telephone ừ\ 1876. 

4. message (n) : lời nhắn, tin nhắn 

leave a message: dể lại lời nhắn 
ta ke a message : nhận lời nhắn 


17 


w * 


5. pick somebody up: đến đón ai 

Eg. Hoa’s friend, Hung, picks her up to school every day. 

6. action film (n) : phim hành dộng 

7. invite somebody to a place: mời ai đến một nơi nào đó 

invitation (n) : lời mời 

Eg: My friend , Lien invited us to her home last vveek. 


II. GRAMMAR 

1. TO BE GOING TO + Bare iníìnitive 


is used to show an intention or a planned action in the íuture. 

được dùng để diễn tả một sự dự định hay một hành dộng đã dược sắp xê 
sẵn sẽ diễn ra trong tương lai gần 

Ex: We are going to visit our grandma this evening. 

(Chúng tôi sẽ thăm bà vào chiều nay) 

He is going to attend aunt Mary’s VVedding party next Sunday. 

, (Anh ấy sẽ tham dự đám cưới của cô Mary vào chủ nhật tuần sau. ) 

2. ADVERBS OF PLACE (Trạng từ chỉ nơi chốn) 


outside: 

inside: 

there: • 

here: 

upstaừs: 

dovvnstairs: 


bên ngoài 
oén trong 
đằng kia 
ở đây 
trên gác 
dưới nhà 


III. ANSVVER 

1. VVork with a partner. Em hãy làm việc với bạn, nói về những việc mọi người s 
làm, dựa theo các câu mẫu: 

• / 

a. Quang và Nam đã mua những cần câu mới ngày hồm qua. 

b. Mẹ của Trang đã cho bạn ây một quyển tiểu thuyết mới vào sáng nay V 
bạn ấy không có bài tập về nhà. 

c. Vân có nhiều bải tập tóan và bạn ây sẽ có tiết học môn Toán ở trường và 
ngày mai. 

d. Ồng Hoàng rất thích phim hành động và có một bộ phim hành động th 
vị trên TV tối nay. 

e. Bạn của Hiên mời cô ây đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy. 


18 


nsvvers. (Gọi ý trá lòi) 

a. TheyTe going (to go) íishing. 

b. Trang is going to reađ the new novel. 

c. Van is going to đo her Math homevvork. 

d. Mi. Hoang is going to watch an ìnterestỉng action Ìĩiovie on TV tonight. 

e. Hien is going to attend her friend\s birthday party. 

Or Hien is going to give him a bừthday present. 

Copy the questionnaire to your exercise book. 

Điển các hoạt dộng của mình vào trong bàng, sau đỏ cùng trao dổi với bạn về 
IC hoạt dộng của mình. Trả lời câu hỏi (đánh dấủ (v) đối với câu đúng, đánh 
íu (x) đối với câu không đúng: 

Bạn sẽ làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần? 

Bạn sẽ: 

- đi xem phim? - chơi thể thao? - gạp bạn bè? 

- giúp đỡ bô mẹ? - làm bài tập về nhà? - xem TV? 

Complete the speech bubbles. 

b. No. He isn’t here. 

ị 

c. He isn't dovvnstairs and he isn't upstaừs. 

d. perhaps he’s outside. 

e. No. He isn’t there. 

f. Tm not outside. I’m inside, Ba. 

Jnit 3 

CT HOME 

1 NHÀ 

iETTING START 

Write the chores you oíten do at home. Hãy viết những công việc vặt mà em 
nường làm ở nhà 

Dựa vào câu hỏi gựi ý của giáo viên ‘What is she doing?’ hay ‘Is she waslìing 
le dishes?’ mà các em có thê trả lời bài tập này như sau: 


19 


1. She L*> doing the washing-up. 

2. She is making the beđ. 

3. She is sweeping the floor. 

4. She is cooking đừiner. 

5. She is cleaning/ tidying the table. 

6. She is íeeding the chickens. 

LISTEN AND READ 

1. Thực hành doạn hội thoại với một người bạn 


Nam: 

A-lô 

Mrs. Vui: 

Nam, mẹ đây 

Nam: 

Con chào mẹ. 

Mrs. Vui: 

Tôi nay mẹ sẽ về nhà muộn. Mẹ phải đi thăm bà sau giở lc 
việc. 

Nam: 

Mây giờ mẹ mới về ạ? 

Mrs. Vui: 

Mẹ sè về sau bừa ăn tối. Mẹ XÚI lỗi, nhưng con phải tự nâu 
tối. 

Nam: 

Vâng ạ. 

Mrs. Vui: 

Có gạo trong tủ, nhưng con nên đi chợ và mua một ít cá và n 
Nồi hấp đê phía dưới bổn rửa bát, giữa cái xoong và cái ch 
ây. Nồi cơm thì bên cạnh cái bếp. 

Nam: 

Vâng. Cho con gửi lời thăm bà nhé. 

Mrs. Vui: 

ừ. ôi, mẹ suýt quên. Con gọi điện cho dì Chi giúp mẹ nhé? H 
nói dì đến gặp mẹ ở nhà bà. 

Nam: 

Vâng ạ. Con chào mẹ. 

Mrs. Vui: 

Chcìo con 

2. Đọc đoạn hội thoại một lẩn nữa. Hãy liệt kê những điều mà Nam phẫi lả 

Ví du nấu bửa tối 


a. Nam has to cook dinner. 

b. He has to go to the market. 

c. He has to buy some fish and vegetables. 

d. He has to call his Aunt Chi. 

e. He has to ask his aunt to meet his mother at his grandma’s house. 


EAK 


jỢi ý trả lời: 

a. The calendar is on the vvall, under the clock and above the fridge. 

b. The saucespans are on the vvall. 

c. The iink is next to the stove. 

d. The knives are on the knife rack unđer the cupboarđ. 

e. Th i rice cooker is on the counter and next to the bowl of ÍTuit. 

f. The dish rack is on the counter. 

g. '"he cupboard is on the vvall. 

h. The clock is on the wall above the calendar. 
i The flowers are on the table. 

The lighting íixture is above the table. 

>à Vui đã mua đồ gỗ mới cho phòng khách của bà ây, nhưng chưa quyết định 
: chúng ở đâu. Hày làm với một người bạn và sắp xếp các dồ gỗ. Em phải đạt 
ực sự đồng ý cửa bạn (hãy phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo của mình) 

li ỷ trả lòi: 

a. Let\s put the couch úgainst the vvall. 

b. I think the armchair should be opposite the couch. 

c. I think we ought to put tlie rug between the airmchair and the couclì. 

d. Let’s put the coffee table between the couch and the armchair. 

e. Let\s put the magazines under the coffee table. 

f. I think the shelves ought to be on the vvall opposite the couch and Iet’s 
put the cushion on the couch. 

g. I think vve ought to put the TV and stereo on the table near the shelves. 

h. Let’s put the clock on one of the shelves. 

i. We should hang the picture on the wall. 

j. The telephone shoulc be put on the small tabỉe , next to the couch. 

Sau đây là một sô cụm từ gợi ý để diễn đạt sự đồng tình hay không dồng tình: 

Đổng tình Không đổng tình 

OK No, I think we’d better 

You are right No, I think we ought to 

That’s good No, I think it should be 


21 


LISTEN: 


Em hãy xem các bức tranh và đoán xem tên của các nguyên liệu, thực phâ 
đồ dùng trong các bức tranh và đoán xem đê làm món cơm rang Trung Quốc 
biệt thì phải cần nhừng nguyên liệu gì? 

- Tên các nguyên liệu, thực phẩm, đồ dùng trong các bức tranh: 

a. fried rice (cơm rang) fried vermicelli (mì xào) 

b. pot (nồi) pan (chảo) 

c. garlics and onions (tỏi và hành tây) garlic and green peppers 

(tỏi và ớt xanh) 


d. chicken and peas (thịt gả và đậu Hà lan) ham and peas (giăm bông 

đậu Hà lan) 


Nội dung bài nghe: 

Lan: Can I help you cook dinner, mom? 

Mrs. Tu: Sure. You can cook the ‘Special Chinese Fried Rice' for me. ưse 
big pan, please. 

Lan: OK, how much oil do I put in? 

Mrs. Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the garlic and the gr 
peppers. 

Lan: Do 1 put the ham and the peas in now? 

Mrs. Tu: Yes, And you can put the rice and a teaspoon of salt in. 

Lan: Yummy! It’s smell delicious. 


Đáp án: 


a. ÍTĨed rice b. pan c. garlic and green peppers d. ham and p 

READ 


Mẹ của Lan, Bà Quyên, đang ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng địa phưo 
Bả đang đọc một trong những áp-phích dán trên tường. 

NHỮNG ĐIỂU CẨN CHÚ Ý CHO sự AN TOÀN TRONG NHÀ 

Bạn phải để tất cả các chât hóa học và thuốc men trong những chiếc 
phải được khóa lại. Trẻ con có thể uống vả ăn những Thứ này vì chi 
trông giống như nước ngọt hay kẹo. 

Bạn đừng để trẻ con chơi trong nhà bếp. Nhà bếp là một nơi nguy hiểm 

Bạn phải kiểm tra chắc chắn lả trẻ con không được chơi với que di( 
Mỗi năm, các vụ cháy thiêu hủy nhiều căn nhà và làm bị thương nhiều 
. em mà nguyên nhân là do một đứa trẻ nào đó nghịch với que diêm. N 
là, chỉ cần một que diêm cũng có thê gây ra vụ cháy. 


22 


Bạn phải che kín hết những ồ cắm điện đê trẻ con không cô nhét bất cứ 
Thứ gì vào đó. Điện có thê gây chết người. 

Bạn phải để tất cả những đồ vật nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ em. 
Những Thứ này bao gồm kéo, đao và những vật nhỏ như chuỗi hạt. 

rá lời: 

True or false. Đúng hay sai và chừa những câu sai: 

a. F: Đê’ thuốc men quanh nhà là an toàn. 

(It\s đangerous to leave medicine around the house.) 

Or (It’s safe to keep medicine in locked cupboard) 

b. T: Thuốc men có thế trông giống như kẹo. 

c. F: Nhà bếp là một nơi chơi đùa phù hợp. 

(The kitchen is a dangerous place.) 

d. F: Chơi diêm không thể gây ra một dám cháy. 

(It only takes one match to cause a fire.) 

e. T: Đặt một con dao vào ổ cắm điện là nguy hiểm. 

f. T: Trẻ nhỏ khổng hiểu rằng nhiều Thứ đồ dùng trong nhà thì nguy hiểm, 
rá lời câu hỏi: 

a. Tại sao chúng ta không thể để trẻ em chơi ở trong nhà bếp? 

b. Tại sao trẻ em không thể chơi diêm? 

c. Tại sao chúng ta phải che các ổ cắm điện? 

d. Tại sao chúng ta phải để tất cả các vật nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ em? 

lời 

a. Because the kitchen is a dangerous place. 

b. Because it only takes one match to cause a íire. 

c. Because children often try to put something in to them. 

d. Because children often try to reach any objects. 

ITE 

lead the description of Hoa’s room Đọc đoạn miêu tả phòng của Hoa 

Đây là phòng ngủ của Hoa. Có một cái bàn giấy bên trái căn phòng. Trên bàn 
/ có rất nhiều cặp hồ sơ, và một cái giá .sách phía trên bàn giấy. Có một cái 
ờng gần bàn giấy. Có một cửa so phía bên phải căn phòng. Có một tủ treo 
in áo cạnh cửa sổ. Tủ treo quần áo đối diện với bàn giây. 

1. Now vvrite a description of this kitchen. Hãy miêu tả nhà bếp của Hoa. 


23 


Dây là bải viết gợi ý: 

This is Hoa's kitchen. There is a reírigerator in the right corner of the rc 
Next to the refrigerator there is a stove and an oven. On the other side of 
oven, there is a sink and next to the sink, there is a towel rack. The dish rack i 
the counter and next to the right of the window and beneath the shelves. Chi 
shelves and on the eounter beneath the vvindovv, tlìere are jars of sugar, flour 
tea. In the middle of the kitchen, there is a table and four chairs. The lighb 
íixture is above the table , and beneath the lightning íixture there is a vase 1 
flowers. 

2. Write a description of a room in your house. Em hãy viết một bài mié 
căn phòng trong ngôi nhà của em, dựa vảo câu trúc trong bài miêu tả ở trên. 

This is my kitchen/bedroom/sitting room. There is a... 

LANGƯAGE FOCUS 

Trọng tâm bài học giúp các em khả năng: 

- Mô tả vị trí của các dồ vật 

- Nói ai dó phải hoặc nên làm gì (dưa ra lời khuyên) 

Vocabulary: 

1. dangerous (adj): nguy hiểm 

Eg. It is dangerous to drive a car fast in a busy Street. 

2. fire (n): đám cháy, vụ cháy 

3. destroy (v): huỷ diột 

destruction (n) 

Eg. The fire destroyed the vvhole village. 

4. cause (v): gây ra 

Eg. Heavy rain caused lots of flood in many streets. 

5. towel rack (n): giá treo khăn 

dish rack (n): giá dựng bát dĩa 

6. garbage (n): rác 

empty the garbage: dổ rác 
II. GRAMMAR 

1. Reílexive pronouns (đại từ phẵn thân) 

Pronouns reílexive pronouns 

I myselí (chính tôi) 


24 


líou 

yourselí (chính bạn) 

Te 

himselí (chính anh ây) 

}he 

herselí (chính cô ấy) 

t 

itself (chí ih nó) 

Am 

yourseỉves (chính các bạn) 

/Ve 

ourselves (chính chúng tôi) 

rhey 

themselves (chính họ) 


2ách dùng: 

reílexive pronoun is used: 

1. to emphasize the fact that the subịect does the action alone. 

(nhân mạnh việc chủ từ thực hiện hành động một mình.) 

Ex: She ma de the cake herself. 
tự mình làm chiếc bánh này. 

1. as the object of a verb vvhen the subịect and object are the same. 

(dược sử dụng như một object của dộng từ khi subject và obịect giống nhau). 

Ex: He cut himselí with a knife last niglìt. 

(Anh ta tự làm đứt tay) bằng một con dao vào tối hôm qua). 

ỈODALS 

MUST/ HAVE TO/ OUGHT TO + BARE 1NF1NITIVE (dộng từ nguyên mẫu 
không có TO) 

MUST : phải (bắt buộc) 

Ex: You must íinish your homevvork before going to school 
Bạn phái làm xong bài tập về nhà trước khi đến trường. 

He mustiVt shout at his brother. 

Anh ấy không được lớn tiếng với em trai của anh ấy. 

HAVE TO: phải 

Ex: 1 have to vvrite a letter to my íriend tonight. 

Tỏi phải viết một lá thư cho bạn tôi tối nay. 

You don’t have to carry so many books. 

Bạn không cần phải mang quá nhiều sách. 

OUGHT TO = SHOULD: nên (khuyên) 

Ex: You ought to help your mother with her housevvork. 


25 













You shoulđ help your mother with her housework. 

Bạn nên giúp mẹ bạn công việc nội trợ. 

She ought not to get up la te. 

She shouldiVt get up late. 

Chị ấy không nên thức dậy muộn. 

WHY: tại sao (câu hỏi)-> BECAUSE: bởi vì (câu trả ỉời) 

Ex: Why are you late? Tại sao bạn bị muộn? 

Because I missed the bus. Tôi lỡ chuyến xe buýt. 

1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Hãy xem các bức tranh, b 
thành bài hội thoại (dùng MƯST hoặc HAVE to) 

must = ha ve to 

1. I must/ ha ve to tidy my bedroom. 

2. I have to/ must dust the living room. 

3. I must/ have to svveep the kitchen floor. 

4. I must/ have to clean the íishing tank. 

5. I have to/ must empty the garbage. 

6. I have to/ must feed the dog. 

2. Use “ought to” to give advice to these people. 

(Hày dùng “ ought to” đê’ khuyên những người này) 

b. You ought to get up early. (Bạn nên dậy sớm) 

c. You ought not to eat too much. (Bạn đừng nên ăn quá nhiều) 

d. You ought to go to the dentist’s. (Bạn nên đi khám nha sĩ) 

3. Complete the dialogues 

1. ourselves 2. myself 3. yourself 4. himselí 

5. herselí 6. themselves 7. yourselves 

4. Work with a partner. Ask and ansvver questions about Hoa. 

b. VVhy will Nam have to cook dinner himself? 

(Tại sao Nam phải tự nâu ăn?) 

Because his mother will be home la te. 

(BỞi vì mẹ bạn ây về nhà muộn) 

c. Why will Mrs. Thoa be home late? 

(Tại sao Bà Thoa vể nhà muộn?) 


26 



tecause she vvill visit her mother. 


(Bới vì bà ây sè thăm mẹ bà ây) 

[. VVhy did Ha fail? 

(Tại sao Hà thi trượt?) 
ỉecause she played Computer games a lot. 
(BỞi vì cô ây chơi trò chơi điện tử nhiều) 
Why can’t Nga go to the movies? 

(Tại sao Nga không đi xem phim được?) 
Secause she has to do her chores. 
vì bạn ây phải làm những công việc lặt vặt) 

it 4 

JR PAST 

ÍÁ KHỨ CỦA CHÚNG TA 


ing started. 

_,ook at the picture. VVrite the names of the things that do not belong to the 

Tãy nhìn vào bức tranh. Hãy viết tên của những đồ vật mà nó không có trong 
sống ở Việt Nam 100 năm trước đây. 

rừ gợi ý: 

1. calculator (n): máy tình (bỏ túi) 
l. television (n): máy thu hình, vô tuyến 
s. uniíorm (n): ctổng phục 
1. Lighting íixtures: đèn chùm 
5. cassette-player (n): máy cát-xét 
en and read 

3à: Nga này, đây là bả. Bà đã từng sống ở một nông trại khi bà còn nhỏ. 

Mga: Vậy thì cuộc sống lúc đó như thế nào hả bà? 

Bà: Bà đã không đi học bởi vì bà phải ở nhà giúp đỡ mẹ của bà. Bà đã 

chăm sóc các em trai và em gái của mình. 


27 


Nga: Bà lúc đó làm gì? 

Bà: Bà nấu ăn, lau nhà và giạt quần áo. 

Nga: Nghe*có vẻ là công việc cực nhọc quá bà nhỉ! 

Bà: Đúng vậy đây. Và không có điện nữa chứ. Bả phải làm mọi việc 

không có sự trỢ giúp của các thiết bị hiện đại. 

Nga: Vậy bả đà làm gì vảo những buổi tối? 

Bà: Sau khi ăn tôi, mẹ của bả thắp đèn và ba của bà kể chuyện cô 

cho bà nghe. 

Nga: Vậy bà còn nhớ chuyện nào không? 

Bà: Ồ có. Câu chuyện hay nhất là chuyện “Câu chuyện chiếc già 

mất”. Đó là một chuyện co dân gian rất xưa. 

Nga: Vậy bà hãy kể cho cháu nghe chuyện đó đi bà. Những chuyộ] 

dân gian hay lắm. 

Bà: Được rồi. Ngày xưa có một nông dân nghèo... 

1. Practiee the dỉalogue vvith a partner. Thực hành đoạn hội thoại với một người b 

2. Work with a partner. Làm việc với một người bạn. Hỏi và trả lời các càu 
Sau dó, viết câu trả lời dứng vào tập bài tập của bạn. 

a. Bà của Nga dà từng sống ở đâu? 

b. Tại sao bà của Nga không đi học? 

c. Bà của Nga đã từng làm gì? 

d. Bà và ồng của Nga thường làm gì sau bừa ăn tối? 

e. Nga đã yêu cầu bà làm gì ở cuối đoạn hội thoại? 

Trả lời 

a. She used to live on a farm 

b. Because she had to stay home and help her mom (she used to look í 
her younger brothers and sisters) 

c. She useđ to cook the meals, clean the house and wash the clothes 

d. Her great-grandmother used to light the ỉamp and her great-grandfa 
used to tell stories. 

e. She asked her grand mother to tell her the story “ The Lost Shoe” 

2. Fact or opìnion. Sự việc hay ỷ kiến? Hăy đánh dâu (v^)vào ô chọn 

a. Tôi đã từng sông ở nông trại 

b. Không có điện gì cả 


28 


c. Mẹ phải làm mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của các thiết bị hiện đại 

d. Bó của tôi đã từng kê cho chủng tôi những câu chuyện 

e. Câu chuyện hay nhất là ‘Chiếc giày bị mâV 

f. Các câu chuyện dân gian đều hay. 

I lời: 

a. Fact b. Fact c. Fact d. Fact e. Opinion f. Opinion 

EAK 

Practice the diaỉogue with a partner. Hãy thực hành với một người bạn. Hãy 
in vào những bức tranh. Hãy trò chuyện về những sự việc xảy ra trong quá 
ử và những sự việc xảy ra ở hiện tại. 

i ý trả lời 

a. People used to live in smaỉl houses. Novv they live in big houses/ big 
flats/ big buildings. 

b. People used to walk to traví'1. Now they can go by car or motorbike 

c. People didiVt use to have mobile phones. Now many people have got 
niobile phories. 

d. People used to vvork hard all the time. Now they work with the help of 
modem equipment and they have a lot of time for entertainment. 

e. Children used to stay at home. Now they go to school. 

f. There didiVt use to be electricity in the home. Now there is electricity 
every vvhere. 

Síow tell your partner about the things you used to do last year 

Bây giờ hãy kể về những điều mà em đã từng làm năm ngoái. 

Năm ngoái tòi đà từng thức dậy muộn. Bây giờ tôi thức dậy sớm và tập thể 

c. 

h ý: 

ỉ used to be la te for school. Now Fm alvvays on time. 

I used to learn English vvith Ms. Thanh. Now I leam English with Ms. Lan 
I used to study maths badly. Nów I study it very vvell. 

3TEN 

Listen to the story. Hãy nghe câu chuyện. Hãy viết ra chữ (một trong bốn chữ 
:âu trả lời) nói về bài học dạo đức phù hợp nhất. 

a. Đừng giết gà 


29 


b. Đừng ngu ngốc và tham lam 

c. Hãy vui với cái mà bạn đang có 
đ. Tìm vàng thì khó 

Trả lời: 

d. DoiVt be íoolish and greedy 

Tape transcrỉpt. Nội dung bài nghe 

Once a íarmer Jived a comíortable life with his íamily. His chickens la 
many eggs which the farmer used to buy food and clothing for his íamily. 

One day, he vvent to collect the eggs and discovered one of the chickens laic 
goỉd egg. He shouted excitedly to his wife, ‘we’re rich. We’re rich!’ 

His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The W1 
vvanted more , so her husband decided to cut open all the chickens and find mo 
gold eggs. Uníortunately he couldnT find any eggs. When he íinished all t 
chicken were dead. 

There were no more eggs of any kind for the íoolish farmer and his greedy wife. 
Reading 
A. Từ vựng: 


1. cruel to (a) 

: ác nghiệt với 

2. upset (n) 

: buồn phiền 

3. broken heart 

: sự đau buồn xé ruột 

4. harvest íestival 

: ngày hội mùa 

5. prince (n) 

: hoàng tử 

6. íairy (n) 

: bà tiên 

7. magically (adv) 

: một cách kỳ bí 

8. change. .. into 

: biến... thành... 

9-rcìgs (n) 

: quân áo rách rưới 

10. fall in love 

: phải lòng 


B. Dịch và giải đáp: 

Chiếc giày bị mất 

Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân nghèo sinh đước một đứa Ci 
gái đặt tên là Hạt đậu bé nhỏ (Little Pea) Sau khi vợ mất, ông đà kết hôn một 1 
nữa. Người vợ mới của ông CÓ một cô con gái riêng đăt tên là quả hạch mập m 
(Stout Nut). 


30 


Thật không may, người vợ mới rất ác nghiệt với Hạt đậu bé nlìỏ. cỏ phải làm 
J mọi viêc trong nhà. Điểu này làm cho cha của cô rất buồn phiền. Rồi ông chết 
đau buồn. 

Mùa hẻ đen rỏi đi. Vào mùa thu, cả làng tổ chức ngày hội mùa. Vảo năm đỏ 
t cả mọi người rất phân khởi vì hoàng tử muốn chọn vợ trong làng. Mẹ của 
uả Hạch mập mạp may nhiều quan áo mới cho cồ, còn Hạt đậu bé nhỏ thì 
lông cỏ bộ nào cả. 

Tuy nhiên, trước khi ngày hội bắt đầu, một bà tiên đã xuất hiện và biến bộ 
lần áo rách rưới của Hạt Đậu bé nhỏ thành bộ quần áo tuyệt đẹp một cách mầu 
liệm. 

Khi Hạt Dậu bé nhỏ chạy đến lễ hội, cồ đã làm mất một chiếc giày. Khi hoàng 
r nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết định cưới cô gái nào mang vừa chiếc giày 
3. Dĩ nhiên chiếc giày vừa với Hạt Dậu bé nhỏ vả hoàng tử ngay lập tức phải 
ng cô. 

Hãy hoàn thảnh những câu này vói các từ lấy ra từ câu chuyện 

a. Bô của Little Pea là_. 

b. Mẹ của Little Pea_khi cô ây còn nhỏ 

c. Little Pea_làm công việc nhà cả ngày sau khi bố cô ây kết hôn 

d. Hoàng tử đã muốn_một cô gái ở lảng của Little Pea. 

e. Mẹ của Stout Nut đã không may_cho Little Pea. 

f. Hoàng tử đã tìm thây chiếc giày_của Little Pea 


Trả lời: 

a. a íarmer 

d. marry/ choose 


b. đied 

e. nevv clothes 


c. used again 
f. lost/ golden 


Trẩ lòi các câu hỏi. Hãy viết câu trả lòi vào vở bài tập. 

a. Ai là Hạt Đậu bé nhỏ? Cô ây lả con gái của một nông dân nghèo. 

b. Mẹ của Quả Hạch mập mạp đà buộc Hạt Đậu bé nhỏ làm gì cả ngày? 

c. Hạt Dậu bé nhỏ đâ có quần áo mới như thế nào? 

d. Lầm thế nào hoàng tử biết Hạt Đậu bé nhỏ có chiếc giảy? 

e. Đây có phải là một câu chuyện có thật không? Làm thế nào bạn biết? 
hi lời: 

a. Stout Nut\s mother made Little Pea do chores all day 

b. A fairy magically changed her rags into beautiíul clothes 


31 









c. The shoe íitted Little Pea. 

d. No, it isn’t. Because a fairy magically changed Little Pea*s ìags ũ 
beautiíuỉ clothes. 

Viết 

1. Hãy hoàn thành câu chuyện. Hãy sủ dụng những động từ trong khung: 

A. Từ vựng: 


1. escape (v) : trốn thoát 

7. master (n) 

ông chủ 

2. appear (v): xuất hiộn 

8. wisdom (n) 

trí khôn 

3. stripes (n) : sọc, vằn 

9. rope (n) 

dây thừng 

4. buffalo (n): con trâu 

10. stravv (n) 

rơm rạ 

5. graze (v) : gặm, ăn 

11. tie (v) 

trói, buộc 

6. servant (n) : người hầu hạ 

12. bum (n) 

vết bỏng 


Dịch: 

Cọp đâ có vằn như thế nào 

Một ngày nọ, khi một nông dân đang ở trên cánh đồng và con trâu của ông 
găm cỏ ở gần đó, một con cọp (2) xuất hiên . Con cọp muốn biết tại sao con tr 
khoẻ mạnh như vậy lại là đầy tớ vả người đàn ông bé nhỏ (3) Ịà chủ nhân c 
nó. Người nông dân (4) nói rằng ông ta có một thứ dược gọi là trí khôn, như 
ông ta (5) dã dê nó ở nhà. Ong ta (6) sẽ di lây trí khổn nhưng trước khi làm di 
đó, ông ta (7) đà trói chăt con cọp vào một cái cây bằng sợi dây thừng bởi vì ô 
ây không muốn con cọp ãn thịt con trâu. Khi trở lại, người nông dân đà ma 
theo một ít rởm rạ. Ông nói dó là trí khôn của ông ấy. Ông (8) dã dốt rơm 
ngọn lua (9) làm bỏng con cọp. Con cọp (10) dã trốn thoát nhưng cho đến ng 
nay nó vẫn còn những vằn den từ vết bỏng đó: 

Trả lời: 

1. grazed 2. appeared 3. vvas 4. said 5. left 

6. vvent 7. tied 8. lít • 9. bumed 10. escaped 

2. Bây giờ hãy tưởng tượng là người nông dân. Hãy sử dụng nhừng từ dể V 
câu chuyện. Hãy bắt dầu như thế này: 

Một ngày nọ khi tôi dang ờ trên cánh dồng và... 

Gợi ý trả lời: 

One day as 1 was in the field and my buííalo was grazing nearby, a tũ 
came. It asked me why the strong buffalo was my servant and why I vvas 
master. ĩ told the tiger that I had something called vvisdom. The tiger vvanted 
see it, but I told it I left the vvisdom at home that day. Then 1 tied the tiger tc 


32 











íe with a rope because I didiVt want it to eat my buffalo. I went to get some 
ravv vvlìich I said was my vvisdom. I burned the tiger. The tiger escaped, but it 
ỉll has black stripes from the bums today. 

\NGƯEGEFOCƯS 

Trọng tâm bài học là giúp các em có khả năng: 

- Nói về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ 

- Phân biệt giữa sự thật (sự kiện) và ý kiên cá nhân 

- Viết một câu chuyện ngắn dựa vào gợi ý cho sàn. 

. Vocabulary: 

1. belong (v) to: thuộc về 

Eg. This motorbike belongs to my brother. 

2. past (n) : thoi xưa, thời quá khứ 

3. broken heart: sự đau buồn xé ruột 

4. harvest íestival: ngày hội mùa 

5. prince (n): hoàng tử 

6. fairy (n) : bà tiên 

7. change...into: biên. . . thành. . . 

8. fall in lo ve: phải lòng 

Thì í/uá khư dơn: (Pcìst Simpỉc) 
inh thức (Form): 

ÙIbị ect + VERB + ED (dộng từ cỏ quy tắc) 

Vói các dộng từ bất quy tắc cần phải học thuộc lòng bảng dộng từ bàt quy tắc. 

ách dùng (Usage): 

0 dien tả một sự việc xảy ra ỏ* thời điểm xác định trong quá khứ 

lui ý: Câu thường tận cùng băng những phó từ chỉ thời gian xác định như: 
ESTERDAY, LAST MONTH, IN 1985, TYVO YEARS AGO,etc. 

í dụ: _ Mr Brovvn visited Ưncle Ho's Miiusoleuinyesterdiiy. 

_ I bought tlìis pen hìstmonth 

We n tvein Ho Chi Minh City twoỵears ago. 

Giới từ chì thời gian (Pivpositỉons of time): 

IN 

IN + năm E. g: in 1989, in 2003 


33 





IN + tháng in June, in September 
IN + tháng, năm in May 2002 
IN + mùa in summer 

IN + the moniing / the aítemoon / the evening 

2. ON 

ON + ngày trong tuần Eg: on Monđay 
ON + ngày, tháng, năm on May 5th 2006 

3. AT: vào 

AT + giờ at 6: 00 am 
AT + night / noon 

4. BETVVEEN 7: 00 pm AND 8: 00 pm giừa 7: 00 pm và 8: 00 pm 

5. AFTER: sau e. g: after Monđay, after 5: OOpm 

6. BEFORE: trứơc e. g: before 3: OOprn, beíore June 
III. USED TO 

USED TO được dùng để diễn tả một thói quen ở quá khứ hoặc một sự việc I 
từng xảy ra ở quá khứ 

Quy tắc: 

Chủ ngừ + ƯSED TO + Iníinitive = dã thường, đâ từng 
Ví dụ: He useiĩ tov isit me on Sundays last year. 

(Năm ngoái anh ây thường đến thăm tôi vào những ngày chủ nhật) 

My íather useiỉ to smoke. 

(Bô tôi dà từng hút thuốc) 

Plìủ định: Lan didiVt use to cry when she vvas a small girl. 

B. Thực hành. 

• 1 

1. Write the past siũìple íorni of each verb. Hãy viết hình thức quá khứ của JVi 
động tìĩ? 


a. chạy 

b. bay 

c. cầm, lấy 

d. đi 

e. cỏ 

f. làm 

g. thì, là 

h. đi (xe), cười 

i. ăn 

j ngồi 

k. đến 


Giái đáp: 




a. ran 

b. flew 

c. took 

d. went 

e. had 

f. did 

g. was,were 

h. rode 

i. ate 

j. sat 

k. came 



34 


Htìy hoàn thảnh đoạn hội thoại. Hãy sử dụng thì quá khứ dơn: 

a. Lan: Bừa trưa bạn ăn cơm phải không? 

Nga: Không, tôi ăn phở. 

b. Ba: Bạn đi đến trường bằng phương tiện gì? 

Nam:_ 

c. Minh:_? 

Hoa: Tôi đã ở nhà. 

d. Chi: Môn học nào bạn đã học vào ngày hôm qua? 

Ba:_ 

Giái đáp: 

a. Lan: Did you eat rice for lunch? 

Nga: No, I ate noodles 

b. Ba: Hovv did you get to school? 

Nam: I rode a bicycle (bike) to school. 

c. Minh: Where vvere you yesterday? 

Hoa: I vvas at home. 

d. Chi: Which subject did you ha ve yesterday? 

Ba: I had math yesterday. 

Hãy hoan thành những câu sau. Hãy sử dụng giới từ trong bảng. 

tịch: 

a. Tôi sẽ ‘gặp bạn_Thứ tư. 

b. Tôi sẽ đốn Lao_tháng Giêng. 

c. Chúng tôi phái dến đó_8: 30 và 9:15. 

d. Ngân hảng đóng cửa_3 giờ chiều. Nếu bạn đến_3 

giờ chiều, ngân hàng sè dóng cửa. 

e. Tôi sẽ về nhà_bảy giờ vì tôi muốn xem bản tin bảy giờ. 

iiải dáp: 

a. on b. in c. between d. at _ aíter e. beíore 

Hãy nhìn vảo những bức tranh. Hãy hoàn thành đoạn hội thoại. Hãy dùng 
f SED TO và những dộng từ trong hộp. 

tịch: 

Nga: Đây lả đâu vậy? Đây khồng phải là Hà nội. 


35 












Hoa: Không, đó là Huế. Tôi đã từng ở đó. 

Nga: Bạn đây à , Hoa? 

Hoa: ừ. Mình_tóc dài. 

Nga: Đây là ai trong tấm ảnh này? 

Hoa: Đó là Loan. Bạn ấy_người bạn hàng xóm của mình. 

Nga: Đây có phải là bố mẹ của bạn không? 

Hoa: Không. Họ là dì và chú của mình. Họ cũng_ Ở Huế. 

Giải đáp: 

0. used to stay 1. used to have 2. used to be 3. used to live 


Unit 5 

STUDY HABITS 
THÓI QUEN HỌC TẬP 


Getting started. 

VVork vvitlì a partner 

Hãy him việc với một người bạn. Hãy hỏi vả trả lời câu hòi về thời gian hù 
học tập của em. 

Ví dụ: Chúng ta học môn toán mây buổi một tuần? 

Chúng ta học môn toán năm buổi một tuân. 

Câu hỏi Trả lời 

1. How often do we have literature? We have literature four tiiTíies a vveel 

2. How oíten do we have English? 

3. How often do we have history? 

4. How often do we have physics? 

5. How oíten do we ha ve chemistry? 

A. Từ vựng: 

1. reporc card (n) : phiếu thông báo kết quả học tạp 

2. report (n) : sổ thông báo tình hình học tập 

3. excellent (a) : rất tốt, tuyệt vời 


36 





4. 

be proud of (a) 

: tự hào về 

5. 

semester (n) 

: học kỳ 

6. 

improve (v) 

: cải thiện 

7. 

pronunciation (n) 

: phát âm 

8. 

sound (n) 

: âm 


ỉsten and read 

1. Practice the diaỉogue vvith a partner 

Mẹ: Tim hả? Con đang ở nhà phải khổng? 

Tim: Vàng. Con đang ở phòng khách. Chuyện gì vậy thưa mẹ? 

Mẹ: Mẹ đã đốn trường con hôm nay và cô Ịackson đã đưa cho mẹ phiếu 

két quả học tập của con. 

Tim: O! sô học tâp tốt chứ mẹ? 

Mẹ: Đừng lo lắng. Nỏ rất tốt. Con học rất giỏi. 

Tim: Con có thể xem sổ được không? 

Mẹ: Dược chứ. Mẹ rất tự hào về con, Tim. Mẹ biết con học rất chăm chỉ 

trong học kỳ này. 

Tim: Cảm ơn mẹ. 

Mẹ: Nhưng có một việc con cần phải cô gắng hơn 

Tim: Việc gì hả mẹ? 

Mẹ: Cô Ịackson đà nói ràng con nên cố gắng hơn ở môn phát âm tiếng 

Tây Ban Nha. Cô ấy nói mẹ nên đưa cho con quyển tự điển này. 

Tim: Vâng, con biết. Một số âm Tây Ban Nha thật sự khó đọc. Con sẽ cố 

gắng hết sức mình đe cải thiện chúng. 

Mẹ: Mẹ tin là con có thể làm được Tim ạ. 

. Đúng hay sai? Hãy dăt dâu (^) trong hộp 

a) Tim da ra ngoai khi mẹ bạn ấy gọi. 

b) Mẹ cùa Tim đà gặp cỏ giáo của bạn ấy ở trường 

c) So học tập của Tim rất tệ. 

d) Mẹ của Tim muốn bạn ây cố gắng một việc. 

e) Tim cần phải cải thiện ngữ pháp Tây Ban Nha. 

f) t Tim đà hứa cố gắng hết sức mình trong việc học tiếng Tây Ban Nha. 


37 



Trả lời 


a. False b. True c. False đ. True e. False f. True 

3. Ansvver the questions 

a) Cô Ịackson là ai? 

b) Cô Jackson đã đưa cái gì cho mẹ của Tim? 

c) Tim học như thếnào trong học kỳ này? 

d) Cô Jackson đà nói Tim nên làm gi? 

e) Mẹ của Tim đã đưa cái gì cho bạn ây vào cuối đoạn hội thoại? 

Trả lời: 

a) Miss Jackson is TinTs tẹacher. 

b) Miss Ịackson gave TinTs mother his report carđ. 

c) Tim studied very well this semester/ Tim worked very hard this semester 

d) Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation. 

e) Shé ga ve him a dictionary. 

Speak: 

Work in group 

Hãy lầm việc theo nhóm. Hãy hỏi những hạn học khác nhũng câu hỏi này. Hi 
sư dụng những từ ở trong hộp đê giúp em. 

1. Khi nào thì bạn làm bài tập nhà? 

2. Ai giúp bạn làm bài tập nhà? 

3. Bạn mất bao nhiêu thời gian mỗi ngày để học những môn này: Toái 
Tiếng Việt, Lịch sử, Anh văn...? 

4. Môn học nào bạn cần phải cải thiện? 

5. Bạn làm gì đe cải thiện môn Anh văn của bạn? 

- sau giờ học ở trường/ sau bừa ăn tồi/ khuya ... 

- bố mẹ bạn/ anh trai, chị gái/ một người bạn ... 

- nửa giờ/ hai giờ/ ít hơn một giờ/ nhiều hơn một giờ ... 

- sinh vật / vật lý / hoá học / địa lý... 

- làm bài tập ngừ pháp / đọc truyện tiếng Anh... 

Listen 

Hãy lang nghe đoạn hội thoại và hoàn thành Phiếu kết quá học tập: 

Tên: Môn học 


38 





Lớp: Học kì 

Sô buổi có mặt: Sô buổi vắng mặt 


Cách ứng xu’: 


Tham gia các hoạt động 


Nghe Nói Đọc 

A= giỏi B= khá c= trung bìnli 

F= Trượt s= đạt Ư= chưa đạt 

Nhận xét: Nói tiếng Anh rất tốt. 

Tuy nlìiên, bạn ấy cần phải cải thiện kĩnăng nghe. 
Chừ kí của giáo viên Chừ kí của phụ huynh 

Bà Chen 


Hợp tác 
Viết 
D= kém 


Ngày 17 tháng 2 năm 2003 


ĩội lỉuim bải ỉ ìgl\ 1 e: 


Miss Blake: 
Mrs. Chen: 
Miss Blake: 


Mrs. Chen: 


Goođ evening, Mrs. Chen. 

Good evening. 

Tm pleased to tell you that Sarah has vvorkeđ very hard this 
year and her grades are very good. 

Tm so pleased to hear that. 


Miss Blake: 


Mrs. Chen: 
Miss Blake: 


Mrs. Chen: 
Miss Bỉake: 
Mrs. Chen: 
Miss Blake: 


Mrs Chen: 


She missed 5 days of school due to sickness but an attendence 
of 87 days for the whole term is acceptable. Both her 
participation and her cooperation are satisíactory. So there’re 
no problems there. 

How is she doing in Englislì? 

Her speaking and reading are excellent and her writing is good. 
ĩf she works a bit harder on her writing skills , she should get 
an A for writing next term. 

How about listening comprehension? 

Tm aíraid she is not very good at that. I gave her a c 

How can we help her to improve? 

Get her to watclì Englislì TV if possible, and encourage her to 
listen to English radio programs. Also, I have some cassettes 
hert? which you can borrovv. 

Thank you very much, Miss Blake. We really appreciate your 
heỉp. 


39 


Trá lời 

1.87 đays 2. 5 đays 3. s 4. c 

5. A 6. A 7. B 8. Blaktí 

Reading 

Dịch: 

Những người học ngôn ngữ học các từ theo những cách khác nhau. Một V 
người học đưa ra một danh sách vả viết vào đó nghĩa của các từ mới băng tiếr 
mẹ đẻ, và cố gắng học thuộc lòng những từ đó. Tuy nhiên, một số người khác tl 
không học như vậy. Thay vào đó, họ viết một hay hai câu mẫu với mỗi từ mới L 
nhớ cách sử dụng từ nhát. 

Đe nhớ từ tốt hơn, một vài người học thậm chí viết mỗi từ và và cách sử dụi 
của từ trên một mâu giây nhỏ và dán nó ở đâu đó trong nhả dể có thê học từ c 
bất kỳ lúc nào. 

Nhiều người học ngôn ngừ không cố gắng học tất cả các từ mà họ gặp lc 
đầu. Họ thường gạch dưới hay đánh dâu chỉ những từ mà họ muốn học. Đic 
này giúp cho họ nhớ những từ quan trọng. 

Cùng có những cách học khác nhau cùng một số lượng từ. Ví dụ như, nt 
bạn cố gắng học 10 từ trong hai ngày, bạn có thế làm như thế theo hai cách. Bc 
có thê học năm từ đầu tiên vào ngày đầu tiên, và sau đó học năm từ còn lại Vc 
ngày kế tiếp. Tuy nhiên, bởi VÌ sự ôn luyện là cần thiết, bạn có thế học tât cả mư 
từ vào ngấy đầu tiên và ôn lại chúng vào ngày kế tiếp. Điều này giúp bạn thi 
hành từ nhiều lần hơn. 

Những người học ngôn ngữ nên thử tất cả các cách học từ khác nhau dể tì 
ra cách học tốt nhất. Hãy hỏi chính bạn một câu hỏi: Mình nôn học từ như ll 
nào? 

1. Đúng hay sai? Hãy đánh dâu (S) vào ô trống: 

a) Tất cả những người học ngôn ngữ viết nghĩa của từ mới bằng tiêng mẹ dẻ 

b) Một vài người học viết những ví dụ của từ mà họ muốn học. 

c) Mỗi người học cố gắng học tất cả các từ mà họ gặp. 

d) Nhiều người học chỉ học những từ mới quan trọng. 

Trả lời 

a. False b. True c. Fcìlse d. True 

2. Ansvver the questìon 

Trả lời cấc câu hỏi: 

a. Có phải những người học học từ theo cùng một cách như nhau? 


40 


b. Tụi sao một vài người học viỏt những câu ví dụ với những từ mới? 

c. Một vài người học làm gì đe nhớ từ tôt hơn? 

d. Tại sao một vài người học không học tât cả các từ mà họ gặp? 

e. Điều gì là quan trọng trong việc học từ? 

f. Bạn nên học từ như thê nào? 

ọi ý trả lòi: 

b. No, they doiVt. Learners learn vvords in diííerent ways 

c. In order to remember how to use the word in the riglìt way. 

d. They vvrite each word and its use on a small piece of paper and stick it 
somevvhere in their house so as to leam it any tirne. 

e. Because they onlv want to remember important words. 

f. Revision is necessary in learning words. 

g. We should learn important words and usually revise them. (đây chỉ là 
câu trả lời gợi ý) 

VVriting: 

Label the sections witlì correct letter 

HàV nhìn vào hì thư của Hoa viết cho Tim. Cô ấỵ đả viết nó vào cuối kỳ học. 
ĩãy xác định nhũng phần và đặt tên cho chúng theo nhùng chữ cái đúng: 

A: Phần dầu_ dịa chỉ của người viêt và ngày tháng 

B : Phấn mờ dầu la thư_.thân mồn, 

C: Phần chính của lá thư (bao gồm nội dung chính của lá thư)) 

D: Phần cuối thư_ Bạn của bạn/ thân mến / Thân yêu 

>ịch: 

A: Số 12, đường Trần Hưng Đạo 
hỉà nội 

Mgày 10 tháng 2 , năm 200... 

B: Tim thân mến, 

C: cảm ơn về lá thư của bạn. Mình rất hải lòng khi nghe bạn đã có một kỳ 
glìí Giáng sinh thủ vị. 

Chúng mình đà nhân phiếu kết quả học tập học kỳ một cách đây một vài 
gày. Mình đà dạt dược điểm rất tốt về môn Khoa học, môn Anh văn và môn 
ịch sử; nhưng kết quả môn Toán của mình thì tệ. Thầy giáo toán của mình đã 
êu cầu mình dành nhiều thời gian hơn cho môn này. Mình phải học chăm chỉ 
ơn vào học kỳ tới. 


41 



Hầu như sắp đến Tết rồi. Đó là ngày lễ năm mới á Việt nam. Mình ngj 
minh đã kê cho bạn nghe về nó ở lá thư trước của mình. Chúng mình sẽ đến Hi 
tối nay đê tô chức ngày lễ năm mới với bà của mình. Mình sẽ gửi cho bạn m< 
tâm bưu thiếp từ nơi đó. 

Hãy viết thư ngay và kể cho minh biết tất cả tin tức của bạn. 

D: Thân mến, 

Hoa 

2. Now help Lan write a letter 

Bây giờ hãy giúp Lan viết một lá thư cho Donna, người bạn trao đổi thư từ 
San Francisco. Hãy sử dụng thông tin trong hộp. 

- Ngày của Mẹ 

- Phiếu kết quả học tập học kỳ hai/ tháng trước 

- Điểm tốt/ môn Địa lý/ môn Vật lý/ môn Toán 

- Thầy giáo/ kể/ cải thiện môn tiếng Anh/ mỏn Lịch sử 

- Trong một vài tuần/ lễ hội rằm tháng Tám/ lễ hội trung thu 

- Vịnh Hạ Long/ đì và chủ/ xe buýt/ chiều nay 

- Gửi cho bạn/ bưu thiếp 
Bài viết gợi ý: 

Lan\s address. 

Date: 

Dear Donna, 

Thank you for your letter. I’m pleased to hear you had Mother’s Day. 

I received my second semester report last month I got good grades f< 
Geography, Physics and Math, but my English and History results vvere poc 
My English and math teachers told me to improve my English and history. 
think I must study next school year. 

In a few weeks, we are going to celebrate the Mid-Autumn Festival. That\s 
moon íestival in Fall in Vietnam. Fm going to Ha Long Bay vvith my aunt and IT 
uncle by bus this afternoon. ni send you a postcard from there. 

Write soon and tell me all your news. 

Regards 

Lan 

LANGƯAGE FOCƯS 

Trọng tâm bài học này là giúp các em có khả năng: 

- Tường thuật lại dược lời nói của người khác. 


42 


- Đưa ra được các lởi chỉ dẫn, lời đề nghị và lời khuyên đơn giản. 

- Yiêt thư một cách thân mật. 

. Vocabulary 


1. đays present 

2. days absent 

3. unsatisíactory (a) 

4. signature (lì) 

5. meaning (n) 

6. learn by heart 


ngày di học 
ngày nghỉ học 

không thoả mãn, không hài lỏng 

chừ ký 

nghĩa 


: học thuộc lòng 
in order to + bare iníinitive: để, mục đích để 

Eg. We study Englislì in orđer to reađ íoreign books and talk 
íoreigners. 

7. conu* across : tình cờ gặp, gặp lần đầu 

8. revise (v) : ôn lại 

revision (n) : sự ôn luyện 

. GRAMMAR 


Trạng từ chỉ cách thức 

Trạng từ chỉ cách thức cho ta biết hành động, sự việc xảy ra như thế nào. 
Hình thức: 

Tính từ + LY 

Ví dụ: slovv _ slowly quick _ quickly 

- Có những tính từ tận cùng lả -y , phải đổi sang -i khi thêm LY. 

Ví dụ: heavy _ heavily, noisy _ noisily 

- Cỏ những tính từ bất quy tắc cần phải học thuộc: 

Ví dụ: good _ vvell, faist _fast, hard _hard 

[. Động từ khiếm khuyết SHOULD' 

SHOULD di với một dộng từ chỉ ỉbốn phận, nên làm gì 
Hình thức: shouỉd + verb 

Ví dụ: We should go to bed early. (Chúng ta nên di ngủ sớm) 

You should study harder. (các em nên học chăm chì hơn) 


III. Mệnh lệnh , để nghị và khuyên nhủ trong câu gián tiếp 

Trong câu gián tiếp, các mệnh lênh, đề nghị và khuyên nhủ được sử dụi 
trong các cấu trúc sau: 

Chủ từ + ASK/ ASKED + tân ngừ + to-infinitive 
Chủ từ + TELL/ TOLD + tân ngừ + to-infinitive 
Ví đụ: “ Can you give me a book? ” 

She askeđ me to give her a book. 

“ Open the door” 

My teacher told me to open the door. 


nhỏ nhẹ, yếu ớt 
tốt, giỏi 
nhanh 
dở, tệ 
chăm chỉ 
viêm họng 


c. PRACTICE 

1. Hãy hoàn thảnh những đoạn hội thoại. Hãy sử dụng những trạng từ chỉ cát 
thức trong hộp. 

Từ vựng 

1. softly (adv) 

2. vvell (adv) 

3. fast (a, adv) 

4. badly (adv) 

5. hard (a, adv) 

6. have a sore throat 
Dịch và giải đáp: 

a) Hoa: Cô Nga nói tiếng Anh phải không? 

Lan: Ồ, vâng. Cô ấy nói tiếng Anh (0) J_. 

b) Hoa: Ba luôn luôn đạt điểm xuất sắc 

Lan: Đó là bởi vì bạn ấy học (1)_. 

c) Hoa: Xe buýt của chủng ta kìa! 

Lan: Hãy chạy (2)_lên và chúng ta có lè sẽ bắt kịp xe đấy. 

d) Hoa: Tôi rất tiếc. Tôi biết tôi đã cư xử (3)_. 

Lan: Được rồi. 

e) Hoa: Tôi không thể nghe bạn nói, Lan. 

Lan: Xin lôi, nhưng tôi nói (4) 

Trả lời: 


vì tôi bị viêm họng. 


0. well 1. hard 2. fast 3. bađly 4. soítly 


44 







. VVork with a partner 

Làm việc với một người bạn. Nhìn bức tranh ngôi nhà của ỏng Hào. Sư đụng 
thững từ trong hộp. Hãy nói điều ỏng ta nên làm. 

:ừ vựng: 


. repair (v) : sửa chữa 
. roof (n) : mái nhà 

. paint (v) : SƠ11 


5. grass (n) : cỏ 

6. replant (v) : trồng lại 

7. tree (n) : cây cối 

8. mend (v) : sửa lại 


. cut (v) : cắt, chặt 


jỢi ý: 

a. Mr Hao should repair the roof. 

b. Mr Hao should paint the house. 

c. Mr Hao shoukl cut the grass. 

d. Mr Hao should replant the trees. 

e. Mr Hao should mend the door 3. 

\. Work with a partner 

Làm việc với một người bạn. Giả sử như bạn là mẹ của Tim. Hãy tường thuật 
thừng mệnh lệnh và yêu cầu của cồ Ịackson trong đoạn đối thoại của cô ây với 
nẹ của Tim. 

rừ vựng: 

l.ivport(v) : tường thuật 

2. vvait (v) for : chờ 

3. office (n) : văn phòng 

Dịch và giải đáp: 

Ví dụ: Cồ Jackson nói: “ Chị có thể đưa cho Tim quyển từ điển này không?” 

Hay “ Làm ơn hãy dưa cho Tim quyển từ điển này” 

Mẹ của Tim đã tường thuật lại cho Tim: 

Cô Jackson đề nghị mẹ đưa cho con quyển từ điển này. 

Cô Jackson nhờ mẹ đưa cho con quyển từ điển này. 

a. “Làm ơn chờ tỏi bên ngoài văn phòng của tôi.” 

b. “Làm ơn đưa cho Tim phiếu điểm cho học kỳ này” 

c. “Cô có thể giúp Tim trong việc phát âm tiêng Tây Ban Nha của em ấy không?” 

d. “Chị có thể gạp tỏi vào tuần tới không?” 


Trả lời: 

a. Miss Jackson asked me to wait outsiđe her office. 

b. Miss Jackson told me to give you your report card for that semester, 

c. Miss Jackson told me to he!p you with your Spanish pronunciation. 

d. Miss Jackson asked me to meet her next week. 

4. Work vvith apartner 

Làm việc với một người bạn. Hãy tường thuật lời khuyên bảo của cô Jacksoi 
mà cô dà dưa ra trong doạn đối thoại của cô ấy với mẹ của Tim. 

Ví dụ: 

Cô Jackson nói: “Tim nên học chăm chỉ hơn ở môn phát âm tiếng Tây Bai 
Nha’ 

Mẹ của Tim dã tường thuật cho Tim: 

a. “Cô Jackson đã nói con nên học chăm chỉ hơn ở môn phát âm tiếng Tâ 
Ban Nha 

b. “Tim nên dành nhiều thời gian hơn cho môn phát âm tiếng Tây Bai 
Nha” 

c. “Tim nên thực hành nói tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày” 

d. “Tim nên nghe những đoạn hội thoại trên TV” 

e. “Tim nến thực hành đọc to các đoạn văn bàng tiếng Tây Ban Nha.” 

f. “Tim nên sử dụng quyên từ điển này để tìm thây nhũng từ Tây Ban Nh 
phát âm như thế nào.” 

Trả lời: 

a. Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciatio) 

b. Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day. 

c. Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV. 

d. Miss Jackson said you should practice readmg aloud passages i 
Spanish. 

e. Miss Ịackson said you should use that dictionary to find out how t 
pronounce Spanish words. 


46 


JNIT6 

HE YOUNG PIONEERS CLUB 

:ÂƯ LẠC BỘ THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 


etting started 
lentfy the activities. 

Em hãy xem những hoạt dộng sau đây, hoạt động nào do Tổ chức thanh niên 
ẻ và những người thanh niên tiên phong (Y&Y) tham gia. Em có thê bô sung 
êm các hoạt động khác. 

iúp dữ người mù Dọn sạch bờ biển 

iííp dỡ người cao tuổi Chăm sóc động vật 

iúp đỡ trẻ em tàn tật Tham gia các môn thê thao 

[STEN AND READ 


iư ký 
£ a 

iư ký 


£ a 

ur ký 
£ a 

hư ký 

s a 

hư ký 
8 a 


Chào em. Em cần gì? 

Dạ chào cô. Em muốn đăng ký tham gia các hoạt động hè. 

Được. Để cô lấy mẫu đơn vả chúng ta sẽ cùng điền vào mẫu 
đơn này nhé. Xin em vui lòng cho biết họ tên. 

Dạ em tên Phạm Mai Nga. 

Ngày sinh? 

22 tháng 4 năm 1989. 

Em sống ở dâu và em có số điện thoại không? 

Em ở tại số 5 đường Trần Phú. Em không có điện thoại nhà. 
Bây giờ em hãy cho cô biết sở thích của em là gì? 

Dạ em thích vẽ và các hoạt động ngoài trời. Em cũng thích 
diễn kịch. 


hư ký : Vẽ, các hoạt động ngoài trời,... và diễn kịch, à, em hãy mang 

mẫu đơn này cho giáo viên của em xem và ký tên vào đây. Sau 
đó hãy mang trở lại đây cho cô. 

Iga Dạ vâng.Em cảm ơn cô. 

Em hãy luyện tập bài hội thoại cùng với bạn của em . 

Complete Nga*s details. 

Em hãy dọc lại bài hội thoại và hoàn thành nội dung chi tiết trong bảng. 


47 



Đáp án: 

Na me: Pham Mai Nga 
ũ Home address: 5 Tran Phu Street, 
ũ Phone number: No. 
ũ Date of birth: April 22,1989. 
ũ Sex: Female. 

ũ Interests: đrawing, outdoor activities and acting. 


speak 


Asking for íavors 
(Để nghị được giúp đõ) 

Responding to íavors 
(Tra lời) 

Can/Could you help me, please? 

Certainly / Of course / Sure. 

(Xin vui lòng giúp tôi với) 

(Dược thôi) 

Could you do me a favor? 

No problem. 

(Hãy giúp tôi một việc.) 

(Không sao cả) 

I need a favor. 

What can I do for vou? 

(Tôi cần sự giúp dỡ) 

(Tôi có thể giúp gì cho bạn?) 

Can/Could you ... ? 

How can I help you? 

(Bạn có thê...?). 

(Bạn muốn tôi giúp gì nào?) 

Tm sorry. I’m really busy. 

(Xin lỗi. Tồi rất bận) 

Offering assistance 

Responding to assỉstance 

(Để nghị giúp đỡ ai dỏ) 

(Trả lời) 

May I help you? 

Yes/No. Thank you. 

(Tôi có thê gi Lip gi cho bạn?/ Bạn cần gì?). 

( Vầng/không, cảm 0 ) 1 .) 

Do you need anv help? 

Yes. That s very kind of you. 

(Bạn có cần tòi giúp không?). 

( Vâng. Bạn thật tất bụng) 

Let me heỉp you. 

No. Thank you. I’m fine. 

(DO tòi giúp bạn nhó) 

(Không, cảm Ơ 11 . Tôi tự lo liệu 
dược) 


Translation: 

a) Bà Ngọc : Cháu có thể giúp bác được không? 


Hoa : Dạ dưọc. Cháu có thỏ làm gì dây? 


48 


i 














Bà Ngọc 


Hoa 
Bà Ngọc 

Nhân viên ỉễ tân 
Du khách 

Nhân viên lễ tân 


Du khách 


Cháu hày giúp bác mang những cái túi này. Tay bác bị 
đau. 

Vâng. Cháu sẽ giúp bác. 

cảm ơn cháu nhiều nhé. Cháu thật tôt bụng. 

Tôi có thể giúp gì được ông? 

Vâng. Cô làm ơn chỉ giúp tôi đường đến ngân hàng 
gần đây nhất? 

Tất nhiên là được. Ồng hây rẽ phải khi ra khỏi khách 
sạn. Sau đó rẽ trái tại góc đường đầu tiên, ngân hàng ở 
phía bên phải. 

cảm ơn cô nhiều. 


Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues. 

Bây giờ em hãy dùng những cụm từ ở trong hộp để làm những bài hội thoại 
’ơng tự về một sô tình huống sau. 


I 

CÁI GÌ 

TẠI SAO 

ìách du lịch 

cần tìm dồn cảnh sát 

mất tiền 

*ười hàng xóm 

cần giúp dọn dẹp sân 

bị gẫy chân 

ột người bạn 

cần giúp chữa xe đạp 

xe bị thủng xăm 

>ười cô 

cần mua một ít rau 

đang bận nâu ăn 


áp án mẫu: 

You: May I help you? 

Tourist: Yes. ĩve lost some money. Can you show me the way to the police 


station? 

You: Yes. Of course. Go straight ahead. Turn left at the second comer. 

The police station is on your right. 

Tourist: Thank you very much. 

ISTEN: 

ill in the missing words . 

Em sê được nghe một bài hát nói về trẻ em. Hây điền từ vào chỗ trống. 
Trẻ em trên trái đất này đoàn kỏt. 

Chúng ta hãy hát về hoà ninh. 


49 










Chúng ta hày hát về lè phải. 

Chúng ta hãy hát về tình yêu giữa Bắc và Nam. 

Ôi, trẻ em trên đất nước của chúng ta đoàn kết. 

Trẻ em trên thế giới nam tay nhau. 

Hãy thể hiện tình yêu của chúng ta từ nơi này đến nơi khác. 

Hảy kêu to lên . 

Hãy đứng lên # 

Ôi, trẻ em trên thế giới, hãy nắm tay nhau. 

Trả lời 

I. unite 2. peace 3. right 4. love 5. north 

6. South 7. of 8. vvorlíi 9. show 10. place 

II. out 12. stanđ 13. world 

READ 

Giống như tổ chức Y&Y, Tổ chức Nam hướng đạo sinh của Mỹ (viết tắt 
BSA) là một to chức thanh niên. Tổ chức này giúp xây dựng tính cách của thai 
niên và khuyến khích họ trở thành những công dân tốt cũng như những người 
sức khỏe tốt. 

Nghề hướng đạo ra đời ở Anh vào năm 1907. Hại năm sau đó, một doai 
nhân Mỹ tên là VVilliam Boyce đi lạc ở Luân Đôn. Một cậu bé đã giúp ông ấy 
cho biết cậu ây là một hướng đạo sinh. Cuộc gặp gỡ này đã dẫn đến việc ra đ 
Hiệp hội Hướng đạo sinh xuyên Đại Tây Dương vào năm 1910. 

Mặc dù nghề hướng đạo chủ yếu thích hợp với nam sinh, nhưng củng 
những tổ chức tương tự như BSA dành cho nữ sinh. Hiệp hội nừ hướng dạo và 
chức giáo dục lửa trại nam nừ là nhưng nhóm tương tự ra đời vào năm 1910. 

Vào năm 1994, có 5.400.000 hướng đạo sinh ở Mỹ. Ngày nay nghề hướng đ 
phổ biến khắp thế giới. Hiệp hội hướng đạo sinh có hơn 25 triệu thành viên, t 
nên một to chức thanh niên tình nguyện lớn nhất thế giới. 

Mặc dù chương trình hướng đạo của mỗi quốc gia hơi khác nhau, cả 3 m 
đích thiết lập vảo năm 1907 đều giống nhau trong thếkỷ 21 này. 

1. Fill ỉn the mỉssing dates. 

Đọc bài giới thiộu về Tổ chức Hướng đạo sinh của Mỹ, sau đó điền những 
ngày còn thiếu vào chỗ trống. 

Thời gian Sự kiện 

a. 1907. Thành lập Hiệp hội Hướng dạo sinh 


50 


b. 1909. VVilliam Boyce được giới thiệu về nghề hướng đạo sinh 

c. 1910. Sự thành lập của Hiệp hội nữ Hướng đạo sinh và Tô chức giáo 

đục lửa trại nam nữ 

d. 1994. Hớn năm triệu hướng đạo sinh trong tổ chức Hướng đạo sinh ở 

Mỹ 

(\nswer 

Trả lời các câu hỏi sau: 

a. Khi nào hướng đạo sinh được thành lập ở nước Anh ? 

b. Điều gì dẫn tới việc có Hiệp hội Hướng đạo sinh vượt qua Đại tây dương 
vào năm 1910 ? 

c. Những nhóm hướng đạo sinh nào các bạn gái có thể tham gia ? 

d. Ba muc tiêu của chương trình hướng đạo sinh là gì ? 
á lời: 

e. Scouting began in England in 1907. 

a. The fact that a boy helped Mr. VVilliam Boyce and explained that he was a 
scout (or the meeting between a boy scout and Mr. William Boyyce) led to 
the Scouts Association Crossing the Atlantic in 1910. 

b. The Girl Guides Association and the coeducational Camp Fire Boys and 
Girls are the scouting groups that gừls can join. 

c. Building character, encouraging good citizenship and personal íitness are 
the three aims of the scouting program. 

RITE 

Read the passage and complete the letter. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2003 

THÔNG BÁO 

Cho tất cả các thành viên câu lac bộ Y & Y của trường. 

Câu lạc bộ Y & Y dự kiến giúp đỡ cộng đồng bằng cách khuyến khích tất cả các 
inh viên tham gia chương trình tái chế. Tất cả những gì các bạn phải làm là thu 
11 thủy tinh, giây và lon đã qua sử dụng và gửi đi tái chế. Bằng cách làm như vậy, 
úng ta có the giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và kiếm tiền cho to chức. 

Nếu có thể, các bạn có thể tham gia các chương trình khác ví dụ như gây quĩ 
o người nghèo, giúp dơ trẻ em đường phố, trồng cây và hoa dọc theo các vỉa 
• hay trong công viên. Hãy tham gia cùng chúng tỏi và đăng ký từ hôm nay. 

Thư ký. 


51 





Đáp án: 

1. community 2. recycling 3. collect 4. send 5. recycling 

6. save 7. raise/eam 8.participating 9. planting 10. helping 

2. Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa’s letter to her 
parents telling what she is going to do. 

Đọc bài hội thoại giữa Hoa và dì của bạn ấy. Sau đó em thay Hoa viết một bức 
thư cho bố mẹ kê về những việc Hoa sẽ làm. 


Dì 

Hoa, hôm nay cháu trông rất vui. Có chuyện gì thú vị ỏ 
trường phải không? 

Hoa 

Vâng ạ. Cháu sắp tham gia nhóm xanh Y & Y. 

Dì 

: Thật ư? Cháu sẽ làm gì? 

Hoa 

: Chúng cháu sẽ có một tháng hành dộng vì môi trường. Và 

chúng cháu sè dọn sạch các bờ hồ vào nhũng ngày cuối tuầr 

Dì 

: Các cháu còn làm gì khác nữa không? # 

Hoa 

: ồ, có ạ. Chúng cháu sẽ trồng cảy và hoa trong vườn trường \ 

tưới cây mỗi buổi chiều sau giờ học. 

Dì 

: Điều đó nghe có vẻ hay đấy. 

Hoa 

: Vârg, đúng thế. Chúng cháu sẽ trồng cây con để bán cho m( 

số trường. Chúng cháu hy vọng sẽ mang đến nhiều màu xai 
hơr cho thành phố và kiếm thêm tiền cho câu lạc bộ Y & Y c 


trư *ng. 

Dì 

: Cháu thật tuyệt vời! 


Đáp án gợi ý: 

Dear Mom and Dad, 

I’m glad to tell you that I’m going to join the Y & Y Green Group of ] 
school. 

Well, we are having an environment montlì. And, we’re going to clean 
banks of the ỉakes on weekends. We are also going to plant trees and ílovvers 
the school garden and water them every aíternoon after class. Then, Wi 
planting young trees and plants to sell to sorne schools. 

We hope to give more green color to the City and earn some money for c 
school Y & Y. ỉt is really interesting and useíul, isiVt it? 

I miss you a lot. I hope to see you soon. 

Lo ve. 


52 



kNGUAGEFOCUS 


^ocabulary: 


lerly (adj): 

già; cao tuổi 

ndicapped (adj): 

tàn tật 

ta ke part in: 

tham gia 

enroll: 

ghi danh; dăng ký 

tivity (n): 

hoạt động 

plication form (n): 

mẫu dơn 

1 out(v): 

điền vào 

bby (n): 

sở thích 

tdoor activity (n): 

hoạt dộng ngoài trời 

sociation (n): 

hội 

■>rldwide (adv): 

khắp thớ giới, toàn tlìê giới 

_‘inber (n): 

thảnh viên 

Ịnntary (adj): 

tình nguyện 

ogram (n): 

chương trình 

tion (n): 

dân tộc 

differ: 

khác biệt 

glìtly (adv): 

một chút, một ít 

n(n): . 

mục đích 

establish: 

thiết lập 

save: 

cứu; tiết kiệm 

tural resources (n): 

tài nguyên thiên nhiên 


GRAMMAR 

PRESENT TENSE VVITH FUTƯRE MEANING 

lì hiện tại đơn có thể được dùng để liên hệ đến tương lai khi chúng ta đề cập 
íi thòi gian biểu . 

10 tra in leaves at 3.30 tlìis aítemoon. 

le concert begins at 8 oclock next Friday evening. 

GERUNDS 

erumĩ cỏ hình thức ‘V-ING’ và được dùng như là một danh từ . ‘Gerund’ có thể 
chủ ngữ hay tân ngừ của câu. 


V 


53 








I like svvimming. 
Dancing is fun. 


MODALS: MAY, CAN, COƯLD 

‘Can, coulđ, may’ có thể được đùng để hỏi xúi phép hay đưa ra lời đề nghị. 

• CAN ỉà cách dùng thông dụng và thân thiện nhất: 

Can 1 borrow your pen (please)? 

• COƯLD là cách dùng lịch sự hơn CAN: 

Could ĩ borrovv your pen (please)? 

• MAY là cách dùng lịch sự nhất: 

May I borrovv your pen (please)? 

m. PRACTICE 

1. VVork vvith a partner. Ask and ansvver the questions. 

Em hãy dựa vào các câu hỏi và trả lời trong sách vả vào bảng gợi ý sau đây để 
thực hành với bạn 

a. Khi nào thì họ thu gom và dổ rác? Vào ngày 9 tháng giêng. 

b. Họ thu gom và đổ rác ở đâu? ơ chợ Đồng xuân. 

c. Thời gian họ bắt đầu và kết thúc là khi nào? Họ bắt đầu vào lúc 8 giờ 
sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ chiểu. 

Chương trình hoạt dộng mùa xuân của tổ chức thanh niên và những người tìnl 
nguyện trẻ 


Hoạt dộng 

Địa điểm 

Ngày 

Thời gian 

Thu gom và đổ rác 

Chợ Đồng xuân 

9 tháng giêng 

Từ 8 giờ sáng d 
5 giờ chiều 

Trổng và tưới cây 
dọc theo các phô' 

Các dày phố trung 
tâm thành phố 

2 tháng Hai 

Từ 7 giờ sáng đ 
10 giờ tối 

Giúp dờ người già 
vả trẻ em dường 
phố 

Nhà dường lào và 
trại trẻ mồ côi 

26 tháng Ba 

Từ 7 giờ sáng đ 
4 giờ chiều 

Tập trung dông 
dảo đê ủng hộ 
chương trình văn 
hoá thê thao 

Sân vận dộng 
trung tâm 

15 tháng Tư 

Từ 5 giờ chiều 
đến 9 giờ tối 


2. VVork vvith a partner. 

a. Các em hãy dựa vào câu mẫu, dùng bảng gợi ý sau đê luyên tập : 
A: Ba yêu thích chơi bỏng dá, nhưng bạn ây không thích rửa bát đĩa. 


54 


















Lan không thích chơi bóng đá và bạn ây cũng chảng thích rửa bát đĩa. 



BA 

LAN 


Yêu 

thích 

Thích 

Không 

thích 

Ghét 

Yêu 

thích 

Thích 

Không 

thích 

Ghét 

lơi bóng 
\ 









ra bát dĩa 









UI ăn 









ểu diễn 
n nhạc 









m vườn 









IU gom 

5 thuỷ 
rth vỡ 









?m TV 









im trại 









lơi cầu 









m bài 
p về nhà 










Em hãy dựa vào câu mẫu, hỏi và trả lời: 

Bạn có thích chơi bỏng đá không? 

Không, mình ghét bóng đá, thế còn cậu thì sao? 
ừ, mình thích chơi bỏng đá. 

VVork vvith a partner. 

Em hày dùng những cụm từ gợi ý điền vảo chỗ trống, sau đó thực hành với 
n của mình. 

giúp mình với bài toán này 
mua một chiếc vé 

tưới nước cho những cây hoa ở trong vườn 
dẫn tôi qua đường 

ỉp án: 

a. Can you buy a ticket? 


55 






























b. Can you take me across the roađ? 

c. Could you help me with this math problem? 

d. Can you vvater the flowers in the garden? 
b) Em hày hoàn thành bài hội thoại sau: 

Gợi ỷ trả lời: 

A) May I help you? 

A) Do you need any help? 

B) Let me help you. 

A) That’s very kind of you. 

UNIT7 

MY NEIGHBORHOOD 

NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA TÔI 


Getting started 

1. Match the narne of pỉaces íound in a neiborhood with the picture. 

Em hãy xem các bức tranh trong sách và ráp tên địa điểm với các bức tranl 
cho phù hợp về nghĩa. 

Tră lòi: 

a. grocery store (cửa hàng bán tạp hoá) 

b. stadium (sân vận động) 

c. wet inarket (cửa hàng cá) 

d. drugstore (hiệu thuốc) 

e. hairdresserS (Tiệm lảm đầu) 

f. swimming-pool (bể bơi) 

Lỉsten and read 

1. Practice the dialogue with your partner. 

Nam: Xin chào. Tôi là Nam. 

Na: Xin chào. Râ*t vui dược gặp bạn, Nam. Tôi là Na. 

Nam: Bạn mới đến đây hả? 


56 


ư. Chúng tôi đến đây từ tuần trước, 
m: c hắc chắn bạn sẽ thích khu xóm nảy. 

Hy vọng là vậy. Bạn sống ở đây bao lâu rồi? 
m: Chúng tôi sống ở đây được khoảng 10 năm rồi. 

Vậy chăc bạn biết rõ về khu này lắm nhỉ. 

m: ừ. 

Gần đây có nhà hàng nào không? Tối nay Mẹ tôi mệt quá không thể nấu 
ăn tối được. 

m: Có một nhà hàng ngay góc đường. 

Thức ăn ở đó thế nào? 

m: Ngon lắm. Chủng tôi rất thích ăn ở đó. Nhà hàng phục vụ món ăn Huê 

và bánh xèo rất ngon. Bạn nên thử đi. 

: Cám ơn bạn. Tôi sẽ thử. 

romplete the sentences. 

Em hãy hoàn thành các câu sau. sử dụng các từ lấy từ đoạn hội thoại. 

a. Na là người mới ở xóm này. 

b. Cô ấy và gia đình đến từ tuần trước. 

c. Mẹ Na rât mệt. 

d. Trong xóm có một nhà hàng. 

e. Nhà hàng phục vụ món ăn Huế. 

f. Nam cho lãng bánh xẻo rất ngon, 
p án 

a. Na is nevv to the neighborhoođ. 

b. She and her íamily arrived last vveek. 

c. Na’s mother is very tired . 

d. The ro is a rostaurant in the area. 

e. Nam thinks the pancàkes are tasty. 

f. The rostaurant serves food from Hue . 

> ractice the dialogue with a partner. 

Em hãy luyện tập đoạn hội thoại sau với bạn. 

» 

ân viên: Xin mời người tiếp theo 


57 








Bà Kim: Tôi muốn gửi gói hàng nảy đến Quy Nlìơn. 

Nhân viên: Bà muốn gửi theo đường hàng không hay đường bộ? 

Bà Kim: Tôi không chắc lắm.Gửi đường hàng không giá bao nhiêu? 

Nhân viên: Đê tôi cân gói hàng đã. Ưm. Năm kí lô. 32 ngàn 500 đồng. 

Bà Kim: Ô, đắt quá. 

Nhân viên: Gửi bằng đường bộ sẽ rẻ hơn. Chỉ khoảng 19 ngàn 200 đồng thôi. 
Bà Kim: Vậy tốt hơn. Tôi sẽ gửi theo đường bộ. 

Nhân viên: Được, thưa bà. 

2. Make similar dialogues. 

Em hãy đọc cuốn sách nhỏ này và các thông tin trong bảng. Các em sẽ cùn 
nhau làm các đoạn hội thoại tương tự. 


thư/ Kontum/đường bộ/20g 

bưu thiếp/Thành phố Hồ Chí Minh/đường hàng không/15g 
gói hàng/Cà Mau/đường hàng không/2kg 
gói hàng/Buồn Ma Thuột/đường bộ/5kg 


dường bô 

đường hàng không 

Mặt hàng 

Cân nặng 

Giá tiền 

Mặt hàng 

Cân nặng 

Giá tiề; 

Lá thư 

20g 

800 

Lá thư 

15g 

1,200 

Bưu thiếp 

25g 

800 

Bưu thiếp 

15g 

1,200 

Gói hàng 

5kg 

19,200 

Gói hàng 

2kg 

13,000 


Đáp án gợi ý. 
Student 1: 
Student 2: 

Student 1: 
Student 2: 
Student 1: 


.Student 2: 
Student 1: 


Next, please! 

I vvant to send this letter/ postcard/ parcel/ to Kon Tum/ H< 
Chi Minh City/ Ca Mau/ Buon Ma Thuot. 

Do you vvant to send it aừmail OI suríace mail? 

I’m not sure. Hovv much is airmail? 

ru have to weigh the letter/ postcaíd/ parcel íirst. Mmm. 

Tvventy kilograms. That’11 be 1,300 dong/ 1,200 dong/ 13,00C 

dong/ 32,500 dong. 

Oh! That’s expensive. 

Surlace mail is rnuclì cheaper. It’s only 800 dong/ 550 dong/ 
7,680 dong/ 19,200 dong. 


58 
















Student 1: That’s better. ril send it suríace. 

Student 2: Aỉl right. 
ten 

àsten to the conversation, then fill in the blank. 

Na mới dọn về ở xóm này. Bạn ây đang nói với Nam vé những việc sẽ làm 
) cuối tuần. Em hãy xem tờ quảng cáo về các chương trình giải trí trong tuần, 
hãy nghe đoạn hội thoại rồi điền vảo chõ trông trong mẫu quảng cáo. Dùng 
cụm từ trong khung: 

Chương trình của tuần này là gì ? 

Rạp Thiên niên kỉ 
1. Người mới đến 
Có 2 buổi trình diễn 
Thứ hai- Thứ Bảy 
17 giờ- 20 giờ 
Bóng đá 

Trường Lê Độ và trường Quang Trung 

. 2 . 

Trận đấu bắt đầu vào lúc 16 giờ 
Thứ Bảy 24-3 

.3. 

Trương Nguyễn Khuyến 
Thứ Năm 22-3 
15.30- 21.30 
Triển lãm ảnh 

Hàng trăm bức ảnh đã được các nhà nhiếp ảnh trẻ 
chụp 

.4. 

Thứ Hai- Thứ Sáu 
Giờ mở cửa: 9.00- 21.00 

ỉ lòi: 

1. The Nevvcomer ( người mới đến) 

2. Town ground (Sân chơi Thành phố) 


59 








3. Englislì speaking Contest( Cuộc thi hùng biện tiếng Anlì) 

4. Culturaỉ House ( nhà văn hoá) 

Tape transcript (Nội dung bài nghe) 

Na: Hi, Nam. 

Nam: Hello, Na. YVhat are you going to do this vveekend? 

Na: I'm not sure. I just don’t know vvhat to do and where to go in this nevv 

neighborhood. 

Nam: Why doiVt we look at ‘What’s on this week?’ in the newspaper? 

Na: Good idea. Can you suggest what I should do? 

Nam: Do you like movies? There’s a new film at tlìe Millennium Cinema. 

Na: What’s that? The Nevvcomer, an Australian film. ĩve seen this film 

beíore. I saw it on Star movies channel. 

Nam: You did? 

Na: Yes (pause). Here, the photo exhibition at the Culture House sounds 

exciting! 

Nam: But it does not open durừig the vveekend. And you can not go to the 

English speaking Contest either. It is at Nguyên Khuyên School, and 
is on Thursday. (pause) Alì, yes. Here , the soccer, a match betvveen Li 
Do School and Quang Trung School- the best Ư15 teams in our provii 
ru go and see it because my brother plays in the match. 

Na: Where do they play ? 

Nam: At the Town Ground. YVould you like to join us? 

Na: Oh, yes. IYỈ love to. IVe never been to a soccer match beíore. It must b 

fun to watch a real match at the stadium. And I’d like to visit the Tow 
Ground, too. 

Nam: Great. ril teU Minh and Ba to come to your home, and vve all go 

together. Remember, the matclì starts at 4 pm, but we must be there b 
3.30, if we don’t want to miss the opening show. 

2. True or False. 

Em hãy nghe lại đoạn hội thoại và đánh dâu ịỵ) vào ô vuông 
Trá lòi: 

a. True: Na không biết rõ về xóm mình. 


60 



b. Fallse: Na không thích xem phim. 

c. Fallse: Na sẽ đi xem triền làm ảnh vào ngày nghỉ cuối tuần nay. 

d. Tnue: Na sẽ không đi xem cuộc thi hùng biện tiếng Anh. 

e. Time: Na sẽ đi xem đá bỏng với Nam. 

f. No Iníormation: Nam là một cô động viên bỏng đá. 

ad 

Hôm nay một klui mua sắm mới được khai trương ở khu vực Nam ở . Nỏ rất 
ác với khu mua sắm hiện có. Tất cả các cửa hiệu đều nằm chung trong một mái 
À. Diềi: đó sẽ rất tiện nghi, nhất là vào những tháng hè nóng bức và âm ướt. 
ách hàmg sẽ mua sắm rất thoải mái vả không cần phải quan tâm gì đến thời 

Tuy nhiên, một số. người trong khu vực không vui với những thay dổi này. 
J chù của hiệu nhỏ trên đường Trần Phú cho ràng khu mua sắm này sè giành 
t công việc làm ăn của họ. Một số mặt hàng trong các cửa hiệu mới cũng giống 
i các mặt hàng ơ các cua hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu mua sắm moi có 
iều mặt hàng đa dạng hơn và một số hàng còn có giá thấp hơn. 

Cư dan và các chủ cửa hàng lo lắng về khu mua sắm mới này trong vài 
ng nay. Họ đà triệu tập một cuộc họp dân đê thảo luận về tình hình này. 

Khai trương hôm nay! 

Khu mua sắm Trần Phú 

• Mọi thứ đều dưới một mái nhà 

MỞ cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối 

50 cưa hiệu đặc biệt với máy điều hoà nhiệt độ 

Bốn rạp chiếu phim 

10 nhà hàng 

Khu vực chơi của trẻ em 

Giảm giá đặc biệt trong hai tuần đầu! 

Hãy đến và đưa bạn đi cùng. 

rrueoríalse. 

Em hãy đọc bảng quảng cáo trôn vả kiểm tra xem các thông tin dưới đây có 
ng với nội dung quảng cáo hay không? Em hãy sửa lại những câu sai và viết 
câu này vào vở bài tập. 

a. Khu mua sắm mở cửa 6 ngày một tuần. 

b. Có hơn 50 cửa hiệu trong khu mua sắm. 


61 






c. Mọi người trong khu vực đểu vui vì có khu mua sắm mới. 

d. Người ta sẽ cảm thấy thoải mái khi mua sắm ở khu mua sám mới hơn ỉ 
khu mua sắm hiện nay. 

e. Một sô cửa hiệu trên đường Trần Phú có lẽ phải đóng cửa. 

Đáp án: 

a. False: The mall is open daily (seven days a vveek). 

b. False: There are 50 Stores in the mall. 

c. False: not every one is pleased about the new ma 11. 

d. True 

e. True 

1. Answer. 

a. Có điều gì dặc biệt ở khu mua sắm mới? 

b. Có các phương tiện nào ở khu mua sắm mới ? 

c. Các chủ cửa hiệu nhỏ nghĩ gì về khu mua sắm mới này? 

d. Các cửa hiệu ở khu mua sắm mới sẽ bán các mặt hàng nào? 

2. Trả lời: 

a. All the shops are under one roof. 

b. There are 50 air-conditioned specialty Stores, 4 movie theaters, 10 
restaurants and a childrens play area in the mall. 

c. They think the ma 11 vvill take their business. 

d. They will offer a wider selection of products. 

VVrite 

Cư dân đường Trần Phú và các chủ cửa hiệu 

Họp mặt thảo luận những ảnh hưởng của khu mua sắm mới. 

Ngày: 20-5 Thời gian: 8 giờ tối 

Nơi họp: cửa hàng Đổ kim loại của Bình, số 12 đường Hàng Da 

Xin liên lạc với Phạm Văn Tài tại địa chỉ trên nếu cần thêm thông tin. 

1. Read the communỉty notice. 

Em hãy đọc thông báo của khu phố 

2. VVrite a notice. 

Em hãy viết một thông báo về cuộc thi hùng biện tiếng Anh dùng thể ỉ 
giống như trên 


62 



Câu lục bộ tiếng Anh của trường sắp tỏ chức 1 cuộc thi hùng biện tiêng Anh 
chào mưng ngày Nhà giáo. Cuộc thi sẽ đưực tô chức tại phòng 204/Nhà G từ 7 
ỉ 30 phút tỏi đốn 10 giờ tồì ngày 15 tháng 11. Mọi chi tiết xin liên hệ Trần Thị 
u Hăng lóp 8H. 

Ip án: 

School Hnglish Speaking Club 

Holding an English speaking contest to celebrate Teachers’ Day 
Da te: November 15 Time: 7.30p.m - ìo.oop.m 

Place: haII 204, building G 
Please contact Tran Thi Thu Hang of class 8H 
Write one or tvvo nolices. 

Em hãy dựa vào bài mẫu, viết 1 hoặc 2 thông báo về cuộc họp của lớp và/ 
ặc cuộc họp của câu lạc bộ thê thao của em. 

iNGƯAGE FOCUS. 

VOCABULARY 

1. close (adj): gần 

Eg: ĩs there any drugstore close here? 

2. serve (v): phục vụ 

Eg: This restaurant serves very good seaíood. 

3. contest (n): cuộc thi 

Eg: The English speaking contest was very interesting. 

YVill you join the cooking contest next vveek? 

4. diííerent from (adj): khác 

Eg- Your book is diííerent from this book. 

5. concemed about (adj): lo lắng về 

6. specialty (n): đặc sản, sự đặc biệt 

GRAMMAR 

COMPARISON (SO SÁNH) 

}U AT1VES (SO SÁNH BANG) 

ìng thửc: 

- AS + ADJ +AS 

- NOT SO / AS +ADJ + AS 


63 








- AS + MANY / MƯCH + NOUN + AS 

- THE SAME + NOƯN + AS 

- THE SAME AS 

- DIFFERENT FROM 
Eg. Lan is as tall as Hoa. 

The days in VVinter are not as long as the đays in Summer. 

You are quite different from your brother. 

I do not have as many books as my sister. 

B. PRESENT PERFECT WITH FOR AND SINCE 

ũ FOR được dùng với một khoảng thời gian (1 tuần, 3 ngày, 10 năm, 4 tiếng 
đồng hồ ....) 

Eg: íor a vveek 

for three days 

for ten years 

for four hours 

ũ SINCE được dùng với một mốc thời gian (thứ hai, năm 2004, tháng 3, 
Christmas ....) 

Eg: since Monday 

since 2004 

since March 

since Christmas 

III. PRACTICE 

1. Match each verb to its past participle. 

Em hãy nối động từ với quá khứ phân từ của nỏ. 


be 

been 

see 

seen 

g° 

gone 

do 

done 

eat 

eaten 

write 

written 

li ve 

lived 

vvork 

vvorked 

attend 

attended 

collect 

collected 


2. Complete the expressions. 

Đáp án: 

Em hãy hoàn thành các cụm từ sau. Dùng SINCE hoặc FOR 


64 


I : or five minutes 

trong vòng 5 phút 

Since January 

Since 1990 

từ tháng giêng 

từ năm 1990 

Eor the summer 

trong kỳ nghỉ hè 

For three hours 

trong 3 tiêng dồng hồ 

For 10 weeks 

trong 10 tuần 

Since Friday 

For 20 years 

Complete the sentences. 

từ thứ sáu 

trong 20 năm 


n hãy hoàn thành các câu sau. Dùng thì hiện tại hoàn thành 


ìp an: 

a. ha ve lived 

d. have attended 

b. haveiVt eaten 

e. has vvorked 

c. haven’t seen 

f. has collected 

Complete the conversatỉon. 



n hãy hoàn thành đoạn hội thoại. Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc. 


ap an: 

l.havebeen 2. hope 

5. want 6. looks 

3. have...lived 4. is 

7. have .. .been 8. ha ve seen 

Complete the sentences. 



Em hay xem các bức tranh sau đây. Hoàn thành các câu sau. Dùng các động 
trong khung. Em sẽ phải dùng một số từ nhiều lần. 

a. not as large as d. the same as g. as long as 

b. diííerent from e. as cheap as/ as h. more niodem 

expensive as 

c. bigger than/ more f. larger than i. more expensive 

expensive than/ not as 

cheap aựnh saựng 


65 


Unit 8 

COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 

CUỘC SỐNG Ở NÔNG THỒN VÀ THÀNH THỊ 

Getting started 
Work with a partner. 

. Cùng với bạn em nhớ lại các từ và cụm từ mô tả quang cảnh thành thị 
nông thôn. Các em hãy sử dụng những từ và cụm từ gợi ý, nêu sự khác nh 
giữa nông thôn vả thành thị. 

Đáp án gợi ý: 


City (thành phố) 

Countryside (nông thôn) 

noisy (ồn ào) 

íriendly (thân thiện) 

tall building (các tòa nhà cao tầng) 

fresh food (thức ăn tươi) 

kinds of goods (các mặt hàng) 

beautiíul view (cảnh đẹp) 

entertainment (các trò giải trí) 

fresh air (không khí trong lành) 

trarTic jam (nạn kẹt xe) 



Ví dụ: 


Lite in the City is noisier than life in the country. 

There are more kinds of goods in the city than in the country. 

Listen and read 

Hoa: Chảo Na. Mây hôm nay bạn đi chơi xa hả? 

Na: ư. Mình di về vùng quê nghỉ cuối tuần. 

Hoa: Bạn đi đâu? 

Na: Mình di đến Kim Liên. Đỏ là một ngôi làng. Có vài người bà con c 

mình sống ở đó. 

Hoa: Tớ nghe nói nơi đó rât đẹp. 

Na: Ư. Và nó rất yên tĩnh và thanh bình. Mình có một kỳ nghỉ cuối tuần tl 

tuyệt, nhưng mình không muốn sống luôn ở đó. 

Hoa: Sao vậy? 

Na: Nó quá yên tĩnh. Không có gì để làm. 

66 







oa: 


ư, nhưng đang có nhiều thay đổi ở vùng quê mà. 
a: Ví dụ như? 

oa: Nhiều khu vực xa xôi hẻo lánh đang dược tải điện vổ. Dân làng cỏ the 

dùng các dồ vật như tủ lạnh và .... 

a: Và ti vi. 

oa: u. Ti vi không chỉ mang lại thông tin mà còn cả sự giải trí nữa. Và các 

phương tiện V tê dễ tiếp cạn hơn. Cuộc sống ở các tỉnh rõ ràng dang thay 
dồi tốt hơn. 

a: Nhung thành plìô có nhiều tiện nghi hơn. 

oa: Mình thích miền quê hơn vì nhiều lí do. Cuộc sổng thì dơn giản, mọi 

người thân thiện và không khí trong lành. 

1 . Practice the dialogue v/ith a partner. 

Em hãy cùng bạn thực hành đoạn hội thoại trên, em hãy chú ý đến ý kiến của 
«. và Hoa về cuộc sống ỏ thành thị và nông thôn. 

2. Ansvver the questions. 

Em hãy dựa vào nội dung của bài hội thoại dể trả lời các câu hỏi sau. 

a. Na vừa ở đâu về? 

b. Bạn ấy đà ở dỏ trong bao lâu? 

c. Y kiên của bạn ấy như thế nào vé vùng nông thôn? 

d. Na nói răng: ‘Chăng có gì đê làm.’ V bạn ây muôn nói gì? 

e. Một sô những sự thay đổi mà Hoa đề cập đến là những cái gì? 

f. Em thích thành phố hay nông thôn hơn? Tại sao? 
rá lời: 

g. Na has been to Kim Liên. 

h. She vvas there for the vveekend. 

i. She thinks it is too quiet and there’s nothing to do. 

j. She means life is boring. There is nothing interesting in the village. 

There are no entertainments for example there are no movies, no 
supermarkets. 

k. Many remote areas are getting electricity. People can now have tlìings li ke 
* TV and reírigerators, and medical íacilities are more easily accessible. 

l. (Câu trả lời gợi ý) I preíer the City because all my relatives are living in 

the City and life is very interesting here. There are a lot of 

entertaừiments for people at weekeend. 


67 


speak 

1. Practice vvith a partner. 

Em hãy thực hành nói với bạn em. So sánh sự thay đôi của một thị trấn qua 
bức tranh. Các gợi ý trong khung có thê giúp các em. 

Ví dụ: Thành phố đang trở nên bận rộn hơn. 

Trả lời: 

- The traffic is getting busier. 

- There are more tall buildings. 

- The houses are getting inore modem. 

- The streets are becoming more beautiíul. 

- There are more green trees and beautiíul flower gardens. 

2. Work vvith a partner. Talk about changes in your hometovvn. 

Cùng với bạn em nói về những thay đổi ở quê em. Em có thê bắt dầu: 

I live in .... There are lots of changes in my hometown. The town is becomii 
more beautiíul. The traffic is getting more crowded. The streets are becomii 
larger and cleaner ... 

Lỉsten 

Fill in the missìng words. 

Em sẽ được nghe một cuộc trao dổi qua điện thoại giữa Lan và cô Hằng, 
Hằng thông báo cho Lan là cô và cô Chi sẽ từ Huế ra thăm Lan ở Hà Nội. Em h 
điền vào chỗ trống những từ còn thiếu. 

Đáp án: 

I. that 2. this 3. it’s 4. vvhere 5. from 

6. Corning 7. week 8. arriving 9. Thursday 10. late 

II. aítemoon 12. speak 13. my 14. get 

Read 

Nhiều người ở nông thôn dang từ bỏ lối sống CŨ của mình và chuyển d 
thành phố. Họ tin rằng có nhiều việc làm có lương cao ở thành phô' 

ơ nhà, sống trong các nông trại, cuộc sống luôn luôn phải vật lộn với thi 
nhiên. Các trận bão lụt, hạn hán dễ dàng hủy hoại mùa màng và đỏ’ lại cho ngu 
nồng dân có chút ít tiền và phải chờ đến năm sau. Thông thường, người nô] 
dân đi tim việc làm khác khi họ cần thêm tiền cho gia đình. 


68 


Tuy nhiên/ sự gia tăng dân số dẫn đến sự quá tải ở nhiều thành phô. Điều này 
V ra căng thắng ở các hường học và bệnh viện cùng như với nguồn cung cấp 
íớc và điện Một hộ quá đáng buồn khác là sự ô nhiễm gia tăng. 

Bi kịch nay cũng ảnh hưởng đến con người. Các gia đình phải sống xa nhau, 
ong những trưởng họp này, trẻ em phải sống ở nhà với họ hàng chủng trong 
li cha mẹ cua mình phải ra thành phố sống. 

Các chính phu trên thế giới đang cố gắng chu câp phương tiện cho các người 
lặp cư này, nhưng đó là cả một vấn đề. 

Complete the summary. Ưse the iníormation from the passage. 

Hãy dùng thông tin trong bài-dọc, hoàn thành đoạn tóm tắt trong sách. 

ìp án: 

1. leaving 2. honie 3. city 4. rural 5,'CÌty 

6. problems 7. schools 8. hospitals 9. problem 10. world 
Find the vvords in the passage that means: 

Tìm tủ trong bài có nghĩa vói các cụm từ dã cho. 

Ap án: 

a. rural (thuộc nồng thôn) ’’ ^ 

b. plentiíul (nhiều) 

c. increase (tăng lên) 

d. s tra in (sự quá tải) 

e. tragedy (bi kịch) 

f. urban (thuộc thành thị, thành phố) 

YVrite 

Put the outline for an iníormal letter in the correct order. 

m đã dược học cách viết một bức thư ở Ưnit 5. Em hãy ôn lại và sắp xếp lại dàn 
li của một bức thư thân mật theo đúng trình tự. 

áp án 

a. vvriteTs address 

b. da te 

c. heading 

d. opening 

e. body of letter 

f. closing 


69 


2. VVrite a letter to a íriend about your neighborhood. 

Bây giờ em hãy viết một bức thư cho bạn em, kể về xóm em ơ. Các câu li 
gợi ý sau đây có thê giúp em. 

Em sống ở đâu? 

Ngôi nhà em ở trông như thế nào? 

Em có thể nhìn thấy gì từ cửa sổ phòng ngủ của em? 

Từ nhà em đến trường cách bao xa? 

Em đi bằng phương tiện gì đến trường? 

Trong khu vực em ở có những tiện nghi gì? 

Em thích nhất nhũng gì trong khu vực em ở? Tại sao? 

Đáp án: 

Ađdress .... 

Date: mm. dđ. yv 
Dear .... 

I live in (....), a small/large (town/village.) outside/near (....) 

My family has a small/large house with .... Rooms. 

My house looks beautiful/old/new 

From my beuroom window I can see a small park/lake/mountaỉn. 

My house is near /far/ not far from my school 

It takes me 5 (10,15) minutes to walk/ go by bike to school. 

In my neighborhood, there is a SYVimming pool/ 
c ừiema /1 ibrary / m useum / s ta di um 

The thing I like best in my neighborhood .... 

Fm looking forwards to hearing from you. 

Sincerely/love 

LANGƯAGE FOCUS 

I. VOCABULARY 

1. view (n): cảnh trí 

Eg: There is a good view of the sea from this room. (Từ phòng này có t 
thây được cảnh đẹp của biên.) 

2. entertainment (n): các trò giải trí 

3. permanently (adv): thương xuyên / mãi mãi 

Eg. I want to live here permanently. (Tôi muốn sống luôn ở dây. ) 

4. remote (a): xa xôi 

70 



íacility (n): phương tiện, cơ sở vật chất 

Eg. Thert* are modern medical íacilities in this hospital. (Bệnh viện này có các 
tlìiêt bị y tê hiện đại. ) 

accessible (a): tiếp cận / có được 

Eg. This remote village isn’t accessible during the rainy season. (Chúng ta 
không thế đến khu làng xa xôi này vào mùa mưa.) 

deíinitely (adv): chắc chắn 

Eg. Manchester United will definitely vvin this game. (Đội M. u. chắc chắn sẽ 
thắng trong trận này.) 

vvell-paying job (lì): việc làm có lương cao 
look for (v): tìm kiếm 

Eg. My brother has just íinished secondary school and he is now looking for a 
job. (Anh trai tôi vừa tốt nghiệp trung học phó thông và anh ây đang tìm việc 
làm.) 

I. s tra in (lì): sự quá tải (dân sổ) 
put a strain on sb/something: gây ra căng thẳng 

Eg. The bad vveather puts a s tra in on these íarmers. (Thời tiết xâu gây khó 
khăn cho những người nông dân nảy.) 

. GRAMMAR 

Comparative and superlative of Adjectives 

o bài này các em có điểu kiện ôn lại cách sứ dụng so sánh hơn vả so sánh 
In nhất của tính từ 

1. SHORT ADJECTIVES (tính từ ngắn) 

Comparative (so sánh hơn) Superlative (so sánh nhất) 


Adj + er than 


THE + ADJ + EST 


tính từ 

So sánh hơn 

So sánh hơn nhât 

fresh 

íresher 

the íreshest 

long 

longer 

the longest 

wide 

vvider 

the vvidest 

big 

bigger 

the biggest 

dirty 

dirtier 

the dirtiest 


71 












1. 2. LONG ADJECTIVES 

Comparative (So sánh hơn) Superlative (So sánh nhât) 


more Ađj than 


The most Ađj 


Eg- 


tính từ 

So sánh hơn 

So sánh nhất 

beautiíul 

more beautiful 

the most beautiíul 

careíul 

More careíul 

the most careíul 

difficult 

More difficult 

the most difficult 

expensive 

More expensive 

the most expensive 

intelligent 

More intelligent 

the most intelligent 


2. PRESENT PROGRESSIVE (Hiện tại tiếp diển) 


Cách dùng: 

- Diễn tả 1 hành động đang xảy ra khi ta đang nói 

Eg: What are you doing, Mai? 
ĩm doing my homework. 

- Khi dùng với GET và BECOME diên tả sự thay đôi 

Eg. Let’s go home. It’s getting dark. 

We are becoming closer and closer íriends. 


ra. PRACTICE 
1. Read the dialogues. 

Em hãy cùng bạn đọc bài hội thoại giữa Bà Vui và nhân viên bán vẻ tầu thủy. Sc 
đó các em dựa vào các mẫu câu trong bài hội thoại vả thông tin cho sẵn đê cùr 
nhau luyện tập. 

a) Bà Vui: Chuyến tàu di Đồng Hội khởi hành lúc 10 giờ 25 phút phải kh 

Nhân viên: Có phải chuyến tàu mang tên ‘Lady of the Lake? 

Bà Vui: Vâng. o 

Nhân viên: Xin lỗi bà. Chuyến tàu đã bị hoãn lại rồi. 

Bà Vui: ồ! 

Nhân Viên: Bây giờ tàu khởi hành lúc 10 giờ 40 phút. 

b) Ông Hùng: Chuyến tàu từ Hải phòng sẽ đến lúc 10 giờ 30 phải không 


72 














Nhân viên: Ong đang nói về chuyên Bright Sky’ phải không? 

Ông Hùng: Vâng. 

Nhân viên: Nó sẽ đến đúng giờ, thưa ông. 

. Complete the dialogues. 

Em hãy sử dụng động từ ở thì hiện tại tiếp diễn để hoàn thành các đoạn hội 
ìoại. 

)áp án: 

b. 1. an? doing c. 2. am watching d. 3. am going 

e. 4. are cleaning f. 5. am having 

Complete the sentences. 

Em hay sù' dụng các dộng từ và tính từ trong khung để hoàn thành các câu 
au. 


)áp án: 

b. The old rm n are becoming weak. 

c. We should go home. It is getting dark. 

d. The weather is getting cold. 

e. The students are getting better. 

f. The sclìool yard is becoming cleaner. 

. Make comparisons between the city and the country 

Em hãy dùng các tính từ trong khung viết nhũng câu so sánh giừa thành phố 
à nông thôn về các vân đề sau. 


thức ăn 
giao thông 
phương tiện di lại 
khống khí 


các trò vui chơi giải trí 
các phương tiện y tế 
trường học 
điện 


)áp án gợi ý: 

a. The food in the country is cheaper than that in the City. 

b. The traffic in the country isn’t as bad as that in the City. 

c. The transport in the City is busier than that in the country. 

d. The air in the country is íresher than that in the, city. 

e. Entertainments in the city are more expensive tthan those in the 
co unữy. 


73 


f. Medical facilities in the City are better than those in the country. 

g. Schools in the City are bigger than those in the country. 

h. Electricity in the City is more convenient than that in the country. 

5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the apartment. 

Em hãy đọc ba biển quảng cáo trong sách, dùng các tính từ trong khung, í- 
sánh ngôi nhà, biệt thự và căn hộ. 

Cho thuê 

Một căn hộ đẹp có ban công, mới xây được hai năm, 30m2, 900,000dong một 
tháng, điện thoại: 8420 197 


Cho thuê 

vlột ngôi nhà hiện đại có điều hoà nhiệt độ, có vườn, mới xây, l,000m2. 6,6 
triệu dồng một tháng, diện thoại: 8 362 314 


Cho thuê 

Một vi la đá Ig yêu, xây được 5 năm. 150 m2. 7,8 triệu đồng một tháng. Điện 
thoại: 8 293 640 

Eg- 

Ngôi nhà đắt hơn căn hộ 
Căn hộ nhỏ hơn biệt thự. 

Biệt thự là căn nhà cũ nhất 
Đáp án gợi ý: 

The house is the biggest. 

The apartment is the smallest. 

The vilja is the most expensive. 

The house is rnore beautiíul than the villa. 

The villa is older than the apartment. It is the oldest. 

The villa is hotter than the apartment. 


74 











nit 9 

FIRST-AID COURSE 
HÓA HỌC Sơ CẤP CỨU 

ETTING STARTEĐ 
ork with a partner. 

Cùng bạn em trao đổi xem sè làm gì trong tình huống cần câp cứu? Những 
ih dưới đây có thê giúp các em. 

íp án gọi ý: 

Một cô gái bị bỏng trên cánh tay. 
ru use cold water to ease the pain. 

(Tỏi sẽ dùng nước lạnh để làm dịu vết thương.) 
ru put medical oil on the burn. 

(Tỏi sè bối dầu thuốc lên vết bỏng.) 

Một cậu con trai bị một vết cắt sâu ở chân, 
ru use a banđage to cover the cut. 

(Tôi sẽ dùng băng đắp lên vết cắt.) 

Một bé gái bị chảy máu cam. 
ru put cotton balls in her nose to stop the bleeding. 

(Tôi sẽ nhét bông vào mùi đê cho máu cam ngừng chảy.) 

Một bé trai bị ong châm, 
ru put medỉcal oil on the sting. 

(Tôi sẽ bôi dầu thuốc lên vết châm.) 

STEN AND READ 
Practice the diaỉogue with a partner. 
n hãy cùng bạn luyện tập bài hội thoại, 
tá: Bệnh viện Bạch Mai đây ạ. 

n: Dây là trường hợp cấp cứu. Lảm ơn cho một xe cấp cứu đến trường 

Quang Trung. Một học sinh bị thương. 

tá: Xin hãy bình tĩnh. Lảm ơn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. 

n: Bạn ây ngã xe đạp vả đập đầu xuống đường. 


75 


Y tá: Bạn ây còn tỉnh không? 

Lan: vẫn tỉnh, nhưng bạn ây bị một vết cắt sâu ở đầu. Chảy máu nhiều lắm. 

Y tá: Hày cố cầm máu nhé. Dùng một cái khăn mặt hay khăn tay để băng V 

thương. Sau đó ân chặt vào. Giừ nó cho chắc. 

Lan: Cô lảm ơn nhanh lên nhé. 

Y tá: Đương nhiên rồi. Địa chỉ của trường là gì? 

Lan: Ngồ Ngô Sĩ Liên. Khoảng giữa phố Quang Trung và Trần Hưng Đạo. 

Y tá: Xe cấp cứu sẽ đến đó trong vòng 10 phứt nữa. Đừng để bạn ây ngủ nhi 

Lan: Vâng. Cháu sẽ giữ cho bạn ấy tỉnh. 

2. Select the topics covered in the dialogue. 

Em hày lựa chọn chủ đề có trong bài hội thoại: 

a. Mô tả tình trạng của người bị người bị thương 

b. Hỏi địa chỉ 

c. Hỏi về tình trạng của người bị thương 

d. Yêu cầu giúp đỡ 

e. Hướng dẫn sơ cứu 

f. Sắp xếp xe cứu thương 

g. Nói tên của người bị thương 
Đáp án: 

a b c • e f 

speak 

YVork with a partner. 

Trong bài này các em được học cách đưa ra ỉời yêu cầu, đề nghị giúp ( 
người khác, hứa hẹn giúp đỡ và đáp lại lời yêu cầu. Em hãy đọc các cụm từ gợ 
vả thực hành với bạn theo tranh. 

Polite requests (Making and responding to Requests - Offers - Promises) 


1. Requests (lời thỉnh cầu, đề nghị): 


Can you .... ? 

Can you gi ve me a 

Làm ơn láy cho tôi 1 miỏng 


bandage? 

băng cá nhân. 

Could you ...? 

Could you get me a chair? 

Làm ơn lấy cho tôi cái ghế. 

VVill you ...? 

Will you wait for me a 
minute? 

Làm ơn chờ tôi một phút. 

VVoulđ you ...? 

VVill you call back later?. 

Làm ơn gọi lại sau. 


76 











Responus to requests (lời đáp): 


Su re 

ChẮc rồi. 

OK! 

Được chứ. 

All right. 

Được rồi. 

I’m sorry, I can’t. 

Xúi lỗi, tôi không tliể. 

ỉ’nì aíraid ỉ can’t 

Tôi e rằng tôi khổng thể. 

1’m aíraid not. 

Tôi e răng không. 


2. Offers (đề nghị) 


VVould you like ...? 

Bạn có muốn ...? (Mời bạn ...) 

What can I get for you? 

Tôi có thể lây gì cho bạn? 

Shalll ...? 

Tôi ... được chứ? 

Will you have ...? 

Bạn có muốn ...? (Mời bạn ...) 

Won’t you have ...? 

Bạn không muốn ... sao? 

Can I get you ...? 

Tôi có thể lấy ... cho bạn được chứ? 


Responds to offers (lời đáp): 


Yes, please. 

Vâng / làm ơn. 

That vvould be nice. 

Điều đó tốt quá. 

No, thank you. 

Thôi, xin cám ơn. 


3. Promises (lời hứa): 


1 wiỉí ... I promise. 

Tôi sẽ ... Tôi hứa. 

I promise I will ... 

Tôi hứa tồi sẽ ... 

1 promise I won ‘t ... 

Tôi hứa tôi sẽ không ... 

I promise to ... 

Tôi xin hứa ... 


Responds to promises (đáp lại): 


1 hope so. 

Tôi hy vọng như thế. 

Good. 

Tốt 

l’m glad. 

Rất hân hạnh. 

Don’t foget. 

Đừng quên nhé. 

E)áp án gợi ý: 

1 . - Couỉd you give me a bandage please? 

- Su re. Here you are. 


77 












































b. In picture b: a boy is hclđing his head, perhaps he has a lì ea da che. His mother/ 
sister wants to help. 

(Trong bức tranh b: một cậu con trai đang ôm đầu, cỏ thê cậu ấy bị đau đầu, mẹ/ 
chị gái muôn giúp đỡ): 

- Would you ỉike to have a glass of lemon juice? 

- That would be nice. 

c. In picture c: a boy has been bitten by a snake. He asks lìis íriend for help. 
(Trong bức tranh c: một bé trai bị rắn cắn, em nhờ bạn mình giúp): 

- YVould you get me a fừst-aid bandage please? 

- All riglìt. 

d. In picture d: a girl is in bed, perhaps she has a fever. Her mother offers help. 

(Trong bức tranh d: một em gái đang nằm trên giường, có lẽ em bị sốt. Mẹ en 
đang giúp em): 

- YVould you like an aspừin? 

- Yes, please. 

e. In picture e: a boy is holding a soccer ball, standing next to a broken vase, 
looking guilty, perhaps he has brokenthe vase. 

(Trong bức tranh e: một bạn trai đang ôm một quả bỏng đá, đứng bên cạnh một 
cái lọ bị vờ, trông có vẻ biết có lỗi, có lẽ bạn đó đã đánh vỡ chiếc lọ): 

- I promise I will never play íootball inside the house again. 

- Dont íorget. 

Listen 

Match the letters to the correct words. 

Em hãy xem kĩ các bức tranh, em hãy nối các chữ cái cho đúng nghĩa của cá< 
từ tương ứng: 

Đáp án: 

A- ambulance (xe cứu thương) B- vvheelchair (xe lăn) 

C- crutches (cái nạng) D- eyechart (bảng đo thị lực) 

E- scale (cái cân) F- stretcher (cái cáng) 

Put the letters in correct orders. 

Em sẽ được nghe một đoạn giới thiệu về một phòng câ'p cứu ở bệnh viện. En 
hãy viết đúng thứ tự xuất hiện của các đồ vật. 

This is the emergency room in a large hospital. A paramedic is wheeling i 
patient on a stretcher in to the emergency room where a doctor is waiting to trea 


78 


‘ patient. The patient doesiVt look vvell. His hea j is banđaged and his eyes are 
sed. 

A nurse is pushing an empty wheelchair towards the exit. She is probably 
:ing it to a patient in the ambulance. 

The eyechart on the wall is used to check people’s eyesight. The chart consists 
about 28 letters ranging in size from about 5 centimeters in height at the top of 
‘ ehart to about 1 centimeter at the bottom. 

A doctor is trying to weigh a crying baby on the scale. The baby’s mother is 
nding nearby. She’s trying to stop her child from crying. 

The crutches, vvhich are for someone with a broken leg, are leaning against 
* wall. 

ìp án: 

F B A D E c 

ad 


rường hợp 

Sơ cứu 

gât xỉu 

- Đặt nạn nhân nằm thẳng. 

- Không ép nạn nhân ngồi hoặc đứng lên. 

- Nâng chân nạn nhân lên, hoặc hạ đầu thíp hơn tim. 

- Đừng đê nạn nhân lạnh. 

- Cho nạn nhân 1 tách trà khi tỉnh dậy. 

1 sốc 

- Đừng ủ nóng nạn nhân bằng chăn hoặc áo âm. 

- Không cho nạn nhân ăn uống. 

- Không cho nạn nhân uống thuốc hoặc đồ có cồn. 

1 bỏng 

- Làm lạnh vết bỏng ngay để giảm thiểu lượng mô bị hủy hoại. 

- Dể vết bỏng dưới vòi nước lạnh (nếu được). 

- Làm dịu vết bỏng bằng nước đá hay túi chườm lạnh. 

- Băng vết bỏng bằng lớp băng dày tiệt trùng. 


oose a correct case for each of the following treatments. 

Em hãy lựa chọn một trường hợp đúng cho mỗi chữa trị sau. 

a. Nạn nhân không nên ngồi hoặc đứng. 

b. Nạn nhân không nên uống rượu vang hay bia. 

c. Đầu của nạn nhân nên thấp hơn tim. 

d. Bạn nên làm giám đau băng túi chườm nước đá hay nước lạnh. 


79 









e. Nạn nhân nên uống một tách trả khi tỉnh. 

A. Ngât xỉu 

B. Bị sốc 
c. Bị bỏng 

Đáp án: 

a. A b. B c. A d. c e. A 

VVrite 

1. Complete the thank-you note. 

Em hày đọc lời cảm ơn của Nga gửi cho Hoa sau khi bạn ấy ra viện. Em r 

đùng dạng đúng của các động từ ở trong ngoặc. 

* 

Đáp án: V 

1. was 2. were 3. helped 4. came 5. am 6. will pho 

2. VVrite a thank-you note to a íriend. 

Em hãy dựa vào bài mẫu, viết lời cảm ơn một người bạn, và mời bạn di c 
dã ngoại cùng em, săp xếp thời gian liên lạc với bạn. Dùng những câu hỏi g( 
để viết. 

Bạn em đã đưa/ gửi cho em cái gì? 

Nhân dịp nào? 
đồ vật ấy như thế nào? 

Em cảm thấy như thế nào khi nhận được món quả? 

Bây giờ em có cảm giác như thế nào? 

Em có muốn mời bạn em đi đâu đó chơi không? 

Nếu em muốn mời thì khi nào? 

Em liên lạc với bạn em bằng cách nào? 

Đáp án gợi ỷ: 

Dear ..., 

Thank you very much £or the (teddy bear/doll) .... you sent me on 
occasion of my bừthday. It was very nice and lovely. I loved its big and brc 
eyes. I was very happy to get such beautiíul present. HI have two days off. I 
going on a picnic to (Huong pagoda) tomorrow. VVill you join us? 

Novv, I’m busy. ni phone you again tonight. 

Your íriend. 


80 



ANGUAGE FOCUS 
Vocabulary 

alcohol (n): đồ uống có cồn 
affect (v): ảnh hưởng, tác động 

Eg. The írequent changes of vveather affect iny mother’s health 
(Thời tiết thay đổi luôn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ tôi.) 
. chill (v): làm lạnh 
. fừst-aiđ (n): sơ cứu, 

. force (v): buộc/bắt buộc 

force someone to do something: buộc ai/bắt ai phải làm cái gì đó 
Eg. Heavy ra in íorced the children to stay at home. 

(Mưa to buộc bọn trẻ phải ở nhà. ) 

. overheat (v): làm cho nóng quá 
. revive (v): làm tỉnh lại, sống lại, hồi sinh 
. tissue (n): mô 

. paramedic (n). người phụ giúp về công việc y tê' 

3. patient (n): bệnh nhân 
[. Grammar 

Phrases of Purpose (Cụm từ chỉ mục d ; ch) 

Affừmative: 

so as to + iníinitive 
OR in order to + iníinitive 
Eg. She called a taxi so as to get to schooi on time. 

She called a taxi in order to get to school on time. 

Negative: 

so as not to + iníinitive 

OR in order not to + iníinitive 

Eg. She called a taxi in order not to be late for school 
She called a taxi so as not to be lateTồr school. 

. Clauses of Purpose (mệnh để chĩ mục đích): 

Affirmative: 




so that + s + will/woulii/can/coulđ + iníinitive 

in order that + s + will/would/can/could + iníinitive 

Eg. She called a taxi so that she could get to school on time. 

She called a taxi in order that she could get to school on time. 

Negative: 

so that + s + will/would/can/could + NOT + iníinitive 
in order that + s + will/ vvould/can/could + NOT + iníinitive 
Eg. She called a taxi so that she vvouldnt be iate for school 

She called a taxi in order that she vvouldnt be la te for school. 

III. Practice. 

1. Match and complete sentences. 

Em hãy nối một phần của câu ở cột A với phần kia của câu ở cột B. Sau d 
em hãy hoàn thành câu băng cách dùng các cụm từ chỉ mục đích. 

Đáp án: 

l-f 2-c 3-b 4-e 5-a 6-d 

1. I alvvays keep the window open in order to/so as to let fresh air in. 

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to iníorm h< 
classmates ab( »ut the change hì schedule. 

3. Mr. Green got up early this morning in order to/ so as to get to tl 
meeting on tíme. 

4. My elder brother studies hard this year in order to/ so as to pass tl 
entrance exam to the university. 

5. People use first-aid in order to/ so as to ease the victim’s pain and anxiety. 

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimií 
tissue damage. 

2. Complete the dialogue. 

Em hãy sử dụng từ cho sẵn để hoàn thành bài hội thoại giữa Ba và mẹ CL 
em, bà Nga về dì Mai. 

Đáp án: 

1. will 2. will 3. won’t 4. shall 5. will 6. '11 

3. Complete the sentences. 

Nga dang giúp đỡ bà của em. Em hãy xem các bức tranh và hoàn thành câ 
bằng cách sử dụng các từ cho sẵn và ‘vviir. 


82 




p án 

Nga: Are you hot, Grandma? 

Mrs. Tuyet: Yes. Will you open the vvindovv, please, Nga? 

Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to me, please? 

Mrs Tuyet: Will you ansvver the telephone, pleasé? 

Nga: Do you want to listen to the radio? 

Mrs. Tuyet: No, thanks. ỉ always vvatch the nevvs at 7pm. YVill you turn on 
the TV, please, Nga? 

Mrs. Tuyet: I’m thirsty. Will you pour a glass of water for me? 

Nga: Of coưrse. 

Nga: Are you comíortable? 

Mrs. Tuyet: No, I’m not Will you get me the cushion, please? 

Vlake requests, offers or promises. 

Em hãy cùng bạn em xem các bức tranh trong sách, đưa ra những lời đề nghị 
Ị c giúp đỡ, đề nghị giúp đỡ hoặc đưa ra lời hứa theo đúng các tình huống 
Ìg tranh. 

p án gọi ý: 

a. VVill you empty the garbage can, please? 

b. Will you paint the door, please?/ I will paint the door now. 

c. Will you study harder?/ I will study harder. 

d. VVilI you carry the bag for me, please?/ Shall I carry that bag for you? 

e. Will you hang those clothes, please?/ Shall I hang the washing for you? 
í. Will you cut the grass, please?/ I will cut the grass for you. 

8 - 

nit 10 

ỈCYCLING 
\I CHẾ 


tting starteđ 
irk with a partner. 

Em hãy cùng với bạn của mình suy nghĩcách để làm giảm số lượng rác thải. 


83 


Ví du: 


- Chủng ta nên dùng túi vải thay vì dùng túi nhựa. 

- Bạn đúng đây. Chúng ta cũng nên sử dụng lại túi nhựa. 

- Các em hay dùng các gợi ý sau để luyện tâp: 

dùng lá cây để gói đồ dùng rác thải làm phân bón 

dùng giấy đã qua sử dụng làm đồ chơi dùng vật phẩm rau dể làm thức ăn cho 
dộng vật 

Đáp án gợi ý: 

We should use tree leaves to wrap things instead of plastic bags. • 

We should use used papers to make toys. 

We should use garbage to make fertilizer. 

We should use vegetable matter to make animal food. 

Listen and read 


Một người đại diộn của tổ chức Friends of the Earth (Những người bạn < 
trái đất), cô Blake, đang nói chuyện với các học sinh của trường Quang Trung, 
chức Những người bạn của trái đất chỉ cách cho mọi người bảo vệ môi trường 
bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Cô Blake: Tái chê rít dễ. Hãy nhớ: giảm, tái sử dụng, tái chế 

Cô nói d dng. Cũng không khó nhớ lắm vì cả ba chữ đó đều bắt c 
bằng ch Jf R. Cô có thê giải thích cô muốn nói không, thưa cô Blak 

Được thôi. Cô rất mừng là các em muốn biết thỏm. Giảm cỏ ng 
lả không mua những sản phẩm được bao bọc quá nhiều. Ví dụ 
sơ mi và tất đóng gói bằng bao nhựa và giây. 

Em nghĩ rằng em biết những gì chúng ta có thể tái sử dụng. 

Em có thể nói cho lớp nghe không? 

Chúng ta có thể tái sử dụng các dồ vật như phong bì thư, thủy ti 
chai nhựa và túi nhựa cũ. 


Ba: 

Cô Blake: 

Hoa: 

Cô Blake: 
Hoa: 


Cô Blake: 

Lan: 

Cô Blake: 
Lan: 


Đúng rồi. Nhưng thay vì tái sử dụng túi nhựa, chúng ta không I 
sử dụng túi nhựa nữa. Chủng ta nên dùng túi vải. 

Vậy đó là những điều cô muốn nói về việc tái sử dụng có p 
không ạ? 

Ư, đừng bỏ đồ vật đi. hãy cố gắng nghĩ ra công dụng khác cho chủng 

Điều đó nói có vẻ dơn giản, nhưng thưa cô Blake, làm sao chúng 
có thể làm điều ấy? 


84 





> Blake: 


Hãy liên hệ với một tổ chức như Những người bạn của trái đất dể 
có thông tin, đến thư viện nới các em ở, hay hỏi gia đình và bạn bè. 

Practice the dialogue with a partner. 

Em hãy luyện bài hội thoại giữa cô Blake và Lan cùng với bạn. 

Ansvver. 

Em hãy dựa vảo nội dung của bài hội thoại đê trả lời các câu hỏi sau: 

a. Cồ Blake nói ‘giảm’ là có nghĩa gì? 

b. Chúng ta có thể tái sử dụng lại được những đổ vật nào? 

c. Tái chế nghĩa là gì? 

d. Em có thê tìm kiếm thông tin về việc tái chế lại đồ vật ở đâu? 

e. Tại sao cô Blake nói với Lan rằng chúng ta không nên dùng túi nhựa? 
ả lòi: 

1. Reduce means not buying Products vvhich are overpacked. 

2. We can reuse things like envelopes, glass, plastic bottles and old plastic 
bags. 

3. Recycle means not just throvv things away. Try and find another use for 
them. 

4. We can look for iníormation on rocycling things by contacting an 
organization like Friends o'f the earth, going to the local library, or asking 
our íamily and íriends. 

5. (Gợi ý) We shouldn’t use plastic bags because when we throw them away 
they could stay very long and could not be self-destroyed. 

>eak 

ork with a partner. 

Em hãy cùng bạn xem các đồ vật ở trong tranh, nhóm các dồ vật theo dúng 

lỏm: 

lỏm giây nhóm nhựa nhóm vật phẩm rau 

lỏm thủy tinh nhóm kim loại nhóm dồ sợi nhóm da thuộc 

áp án: 

Paper: paper, old/used paper, books, cardboard boxes 
Plastic: bags, bottles, cans, wares 
Metal: food cans, drỉnking cans, tins ... 

Vegetable matter: fruit peels, vegetables ... 


85 





Fabric: clothes, pieces of materials ... 

Glass: bottles, glasses, jars ... 

Leather: shoes, sandals, schoolbags, bags, purses ... 

Trả lòi: 

1 . 

Quần áo thuộc vào nhóm nào? 

Đưa chúng vào nhóm vải. 

Chủng ta có thể làm gì với những quần áo này? 

Chúng ta có thể tái chế chủng và biến chúng thành nhũng tủi giấy hc 
túi đi chợ 

2 . 

Thế hoa quả có thuộc nhóm vật phẩm rau không? 

Ư, đúng đấy. 

Thế chúng mình lầm gì với nhóm này? 

Chúng tã biến chúng thành phân và tưới cho những cánh đổng của 
chúng ta. 

Listen 

Check the correct ansvvers. 

r 

Các em sẽ được nghe một chuyên gia nói về cách làm phân xanh, hãy đái 
dâu những câu trả lời đúng. 

a. YVhat time of garbage can you put in the compost? 

Today, l‘m going to explain hovv to start a compost heap. First of all you mi 
use only vegetable matter, which includes tea leaves, egg shells, but wash the sht 
first, and tissues. Dont use any meat or graỉn Products because it attracts rats. 

b. Where is the best place for a compost heap? 

Finil a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. IJ 
picks or shovels to tum the compost regularly so it gets plenty of air. 

c. Should you vvater the compost? 

The compost also needs moisture, but it will get this from condensatic 
Cover the heap with a sheet of strong plastic if tlie weather is very vvet. 

d. How long does it take beíore you can use the compost? 

Keep adding to the pile after about six months, your compost will be ready 
use as fertilizer. 




86 


lời: 


a- A b- B c- B d- B 

td 

ững dử kiện vê tái chế 
xe 

7 __ 7 

ơ Mỹ, mỗi năm có hàng triệu lốp xe củ bị bỏ đi. Nhưng lốp xe có thê đước 
:hế thành ồng nước và thảm lót sàn. Ngày nay, nhiều người đi giày và xăng 
. làm tử lốp xe cũ. 

ú Jọ 

ơ Anh, người giao sửa mang các chai sửa đến nhà và thu lại chai không. 
jng chai khỏng được rửa sạch và lại được đồ đầy sửa. Mỗi chai có thê được 
ỉử dụng 30 lần. 

ìy tinh 

Trong ngành công nghiệp, hầu hết thủy tinh đều được tái chế. Thủy tinh 

ỉc gom lại và gửi đến các nhà máy. ơ đó, người ta đập vở thủy tinh, nâu chảy 
ảm thành những vật dụng thủy tinh khác. 

ì đựng đồ uống 

Mỗi năm người ta bỏ đi hàng triệu vỏ lon trôn toàn thế giới, ơ Oregon, cách 
vài năm chính quyền đà ra một đạo luật mới. Họ nói rằng người ta phải đặt 
cho các lon nước uống. Tiền đặt cọc được hoàn trả lại khi người dân mang trả 
:ác vỏ lon đê tái chế. 

ìn trộn 

Nông dân đà tái chế chất thải của họ từ hàng ngàn năm nay. Họ trồng lương 
: cho các con vật của họ và sử dụng phân chuồng đê bón cho đổng ruộng. Họ 
g thu nhặt nhưng vật phế thải trong nhà và trong vườn đê làm phân. Phân 
I là loại phân bón thiên nhiên tuyệt vời nhất. Nó giúp cây cối phát triển. 

' nghĩ trong tuần: 

r mỗi tân giây được tái chế thì ta tiết kiệm đước khoảng tám cây trồng 


íy cho chúng tôi biết 

lúng tôi rất vui khi các bạn quan tâm đến bảo vệ môi trường. Hãy chia sẻ 
LI chuyện về tái chế của bạn với độc giả của chúng tôi! Hãy gọi điện hay fax 
o chúng tôi theo số máy 5 265 456 


87 









1. Answer. 

Em hãy đọc những dừ liệu đã cho và trả lời các câu hỏi sau. 

a. Mọi người làm gì với vỏ chai sữa? 

b. điều gì sẽ xảy ra với thuỷ tinh khi được chuyên tới các nhà máy? 

c. Chính quyền bang Oregon đã làm gì để ngăn chặn người dân vứt vả 
đồ uống? 

d. Phân trộn được làm từ gì? 

e. Nếu như em có một câu chuyện về tái chê để chia sẻ thì em sê chi 
như thê nào? 

Tra lời: 

a. People clean and reíine empty milk bottles. 

b. The glass is broken up, melted and made into new glassvvare. 

c. The Oregon government made a new lavv that there must be a deposi 
all drink cans. The deposit is retumed when people bring the cans 1 
for recycling. 

d. Compost is made from household and garden vvaste. 

e. If I have a recycling story to share, I can call or fax the Magazin 
5.265.456. 

2. Complete the sentences. 

Cùng bạn hoàn thành các câu sau để tạo thánh một danh rnục các đồ 
được tái chế. 

Đáp án: 

Car tires are recycled to make pipes and floor coverings. 

Milk bottles are cleaned and reíilled. 

Grass is broken up, melted and made into new glasswares. 

Drĩnk cans are brought back for recycling. 

Household and garden waste is made into compost. 

WRITE 

1. Complete the recycling instructỉons. 

sử dụng những từ cho sẵn hoàn thành bài chỉ dẫn về tái chế. 

Đầu tiên, ngâm một ít giây báo cũ trong một thùng nước qua một đêm. 
đó dùng một cái môi gỗ đê nghiền nát giây. Kế đốn, trộn giây dà nghiền cùng 
nước vào một cái thùng khác. Đăt một cái lưới vào trong hỗn hợp rồi láy ra 
tiếp dê cái lưới với hỗn hợp lên một miếng vải vả nén nó thật chặt. Lấy cái 


88 


)i miếng vải. Bọc mấy quyên sách nặng vào tủi nhựa và để lên miếng vải. Đợi 
hút. Sau cùng, cât mấy quyến sách đi và lây miếng giây ra khỏi miếng vải đe 
íi khô dưới ánh nắng mặt trời. 


án: 

1. use 

2. mix 

3. place 

4. press 

5. wrap 

6. vvait 

7. dry 



4ake the instructỉons on how to prepare the tea leaves. 

ơ một sô nơi, người ta đốt lá trà khô để đuổi muỗi. Em hãy xem các bức tranh, 
t lời chỉ dẫn về cách làm lá trá khô bằng cách sử dụng các từ gợi ý trong bảng. 

p án: 

a. First, tãke the used tea leaves from the teapot. (Lây lá trà đà qua sử dụng 
ra khỏi bình.) 

b. Next scatter the tea leaves on a tray. (Rải lá trà lên một cái khay.) 

c. Then drỵ the leaves in the sun. (Sau đó mang lá trà ra phơi nắng.) 

d. Finally, put the dry leaves in a pot for future use. (Cuối cùng, cất lá khô 
vào bình đê dùng.) 

NGƯAGEFOCƯS 
'ocabulary 

1. covering (n): cái bao, cái bọc, vật che phủ, lớp phủ ngoài 

2. mash (v): nghiền, bóp nát 

3. mesh (n): mắt lưới 

4. natural resources: nguồn tài nguyên thiên nhiên 

5. protect (v): bảo vệ, báo hộ, che trở 

Protect someone (something) against/from. 

Eg. In vvinter, we need warm clothes to protect ourselves against/ from 
the cold. 

(Vào mùa đông chúng ta càn phải mặc quần áo âm để khỏi bị lạnh) 
protection (n): sự bảo vệ 

6. representative (n): người đại diện 

7. recycle (v): tái chế, tái sinh vật liệu đà dùng. 

Eg. This íactory recycles newspaper. 

8. reduce (v): giảm 


89 


Eg. Schools should try theừ best to reduce the numbers of dropped- 
students. 

(Các trường cần phải tìm mọi cách để giảm số học sinh bỏ học.) 

9. throvv (v) avvay: ném đi, vứt đi, liệng đi. 

Eg. Don’t throw used paper away. 

10. wrap (v): gói, bọc, bao phủ. 

Eg. The shop keeper wrapped the doll in red paper. 

II. GRAMMAR 
1. The passive voice. 

o bài này các em dược làm quen với dạng bị dộng của dộng từ. Chúng ta 
dụng dạng bị dộng khi không muốn nhân mạnh đến chủ thê mà muốn nl 
mạnh đến khách the của hành động. Muôn dôi một câu từ chủ dộng sang 
dộng thì câu chủ động (Active Voice) phải có dạng: 

E. g. : He broke mv pen. -> My pen was broken by him. 

s V o , s V o 


Chú ý: Thì (tense) của dộng từ TO BE trong câu Passive Voice chính là thì < 
dộng từ trong câu chủ động. 

Ví dụ: 


Tense 

Active Voice 

Passive Voice 

Simple present 

Mv mother alvvays F vashes 
the clothes in the morning. 

The clothes arealvvays 
washed by mv mother in th 
morning. 

Simple past 

Mv mother washed the 
clothes yesterday moming. 

Theclothes were vvashedb 
my mother yesterday 
mom in g. 

Simple íuture 

Mv mother wiìl vvash the 
clothes tomorrovv morning. 

The clothes wilỉ be vvasheci 
by my mother tomorrow 
morning. 

Present períect 

Mv mother has iust washed 

the clothes. 

The clothes ha ve iust been 
washed bv mv mother. 

Present 

continuous 

Mv mother is washing the 
clothes. 

The clothes are beins 
washed bv mv mother. 

Past 

contínuous 

Mv mother was ivashing the 
clothes when I came home 
yesterday. 

The clothes were being 
washed bv mv mother whe 
1 came home yesterday. 


90 


































Adịectives íollovved by an infinitive / a noun clause 

Ị>t tính từ có thê được theo sau bởi: 

- một động từ nguyên mẫu (infinitive) 

Eg. The lesson is easv to uinỉerstcìin/ . 

adj inf. 

I’m very happv to see you agaữì. 

Adj inf. 

nột mệnh đổ danh từ (noun-clause) 

Eg. She was happy tỉìcit you rcmembcrcLỈher birtluỉciy . 

Adj noun clause 

Are you su re thiìtyou vviỉl comehure toniorrovv ? 
adj no un clause 
Euture simple. 

Thì tương lai đơn được dùng để chỉ một hànli động sẽ xảy ra trong tương lai 
(thường được quyết định trong thời điếm nói). 

Eg. ĩm too tired to walk home. I think ril get a taxi. 

(Tôi quá mệt nên không thể đi bộ về nhả. Tôi nghĩ phải gọi một chiếc taxi). 
Modal “vviir to make requests, offers and promises. 

Chúng ta thường dùng động từ hình thái “vviir trong lời yêu cầu nhờ giúp 
đỡ, trong lời đề nghị giúp đờ ai đó , và trong lời hứa: 

Eg- 

-YVill you shut the door, please. 

(Nhờ bạn đóng hộ cửa ra vào.) 

- That bag ỉooks heavy. ril help you witlì it. 

(Chiếc túi kia trông có vẻ nạng đây. Tôi sẽ giúp bạn xách nó.) 

- I promise 1*11 phone you as soon as possible. 

(Tớ hứa với cậu là tớ sẽ gọi điện thoại ngay). 

:. PRACTICE 
YVork with a partner. 

n hãy đọc lời chỉ dẫn cách tái chế thủy tinh. Em hãy xem lời hướng dẫn. Em 
iy viết lại các lòi hướng dẫn đó bằng cách sử dụng động từ ở dạng bị động, rồi 
p xếp các bức tranh theo đúng trật tự. 

áp án: 

a. The glass is broken in to small pieces. 


91 










b. Then the glass is vvashed witlì a detergent liquiđ. 

c. The glass pieces are dried completely. 

d. They are mixed with certain speciíic Chemicals. 

e. The mixture is melted until it becomes a liquid. 

f. A long pipe is dipped in to the liquid, then the liquid is blown i 
intended shapes. 

1-4-3-5-2-Ó 


2. Complete the diaỉogue. 

Một nlìà sáng chế nổi tiếng, Tiến sĩ Kim, đang chuẩn bị xây dựng một n 
thời gian. Một trong những trợ lí của ông, Hai, dang hỏi ông Kim về sáng I 
này. Em hãy hoàn thành bài hội thoại bằng cách sử dụng dạng đúng của 
dộng từ trong ngoặc. 

Hai: Khi nào dự án sẽ được tiến hành, thưa tiến sĩ? 

Tiến sĩ Kim: Ngay thôi. 

Hai: Nhiều người muốn thây cỗ máy thời gian lắm rồi. 

Tiến sĩ Kim: Vâng. Nó sẽ được đưa ra cho công chúng ngay khi nó di 
hoàn tất. 

Hai: Đến cuối năm nó được làm xong chưa ạ, thưa tiến sĩ? 

Tiến sĩ Kim: Tôi e rằng chưa, nhưng nó sẽ được hoàn thảnh trước Tết. 

Hai: Nó sẽ dược ông thực hiện chứ? 

Tiến sĩ Kim: Không, tôi cần cậu để thực hiện nó/ Khi nào cậu có thể bắt đẳi 

Hai: Chúng ta hày bắt đầu vào ngày mai. 


Đáp án: 

Hai: 

Dr. Kim: 
Hai: 

Dr. Kim: 
Hai: 

Dr. Kim: 
Hai: 

Dr. Kim: 


YVhen will the proịect be started, Doctor? 

Very soon. 

Many people vvant to see the time machine. 

Yes. It will be shown to the public vvhen it is Hnished. 
VVill it have been built by the end of the year, Doctor? 
I’m aíraid not, but it will be íinished before Tet. 

YVill it be made by you? 

No, I need you to buiỉd it. YVhen can you start? 

Let’s begin tomorrovv. 


Hai: 

3. Complete the diaỉogue. 

Em hãy dùng những từ cho sẵn trong bảng để hoàn thành bài hội thoại. 


92 


) án: 

Ba: Tum right, then left, then right and then left again. 

Nam: It’s difficult to follow your directions. Can you start again, please? 

Mr. Dao: Can you do the exercise, Hoa? 

Hoa: Yes, Mr. Dao. It’s easy to understand. 

Lan: In the íuture, mankind might ỉive on the moon. 

Nga: Really? It’s hard to believe. 

Mrs. Thoa: Stop, Tuan! It’s dangerous to go near the stove. 

Tuan: Sorry, Mom. 

Hoa: Should I stir the mixture, aunt Thanh? 

Aunt Thanh: No. It’s important to wait for five minutes. 

omplete the letter. 

Em hãy dùng dạng đúng của dộng từ ‘to be’ và các tính từ trong bảng để hoàn 
ìh bức thư của bà bạn Nam gửi cho bạn ấy. 

Cháu Nam yẽu quý, 

Ông của cháu và bà rất vui mừng rằng cháu dã thi dậu kỳ thi tiếng Anh. 
íc mừng cháu. 

Dì Mai rất vui là cháu đà nhớ sinh nhật của dì ấy vào tuần trước. Dì kể với bà 
y cháu đã tặng cho dì một cái khăn quàng đẹp. 

Bà rất mừng là mẹ cháu dã dờ hơn. Hãy chuyển đến mẹ lời hỏi thăm của bà nhé. 

Ồng bà mong được gặp cháu vào tháng sáu. Nhưng ông cháu lo rằng ngày bị 
iây. Cháu có chắc răng cháu sẽ dến vào Thứ bảy ngày 20 không? 

Bà chắc rằng không có tầu xuất phát từ Hả Nội vào Thứ bảy đâu. 

Hây viết cho bà ngay và xác định ngày giờ đến của cháu nhé. 

Thương cháu, 

Bà , 

> án: 

Dear Nam, 

Your grandíather and I are delighted that you passed your English exam. 
Igratulations! 

Aunt Mai was happy that you remembered her birthday last week. She told 
you had given her a beautiíul scarf. 

lam believed that your mother is íeeling better. Please give her my love. 

We’re looking forwàrd to seeing you in June. Hovvever, grandíather is aíraid 
the day is wrong. Are you sure that yourearriving onSaturday 20** 1 ? 

I’m certain that there are no trains from Hanoi on Saturdays. 


93 



VVrite soon and confirm your arrival date and time. 
Love, 

Grandma 


Unit 11 

TRAVELING AROUND VIETNAM 
DU LỊCH VÒNG QUANH VIỆT NAM 


GETTING STARTED: 


Match the places of interest with their names. 

Có bốn bức tranh về bốn danh lam thắng cảnh của Việt Nam, em hãy c 
thảo luận với hai bạn cùng lớp. Cá em hãy ghép các tên thích hợp với từng d 
lam thắng cảnh. 

1. Văn Miếu 2. Ngọ Môn Quan 3. Vịnh Hạ Long 4. Bên Nhà Rc 
Đáp án: 


a-2 b-4 c-1 d-3 

LISTEN AND READ 
1. Practice the dialogue in group. 

Hoa đón Tim, bỏ' mẹ và chị gái bạn ấy tại sân bay. Em hây cùng bốn bạn 
hành câu chuyện. 


Tim: 

Hoa: 

Õng Jones: 
Hoa: 

Bà. Jones: 
Hoa: 

Ông Jones: 
Bà Jones: 
Hoa: 

Tim: 


Hoa, mình muốn bạn gặp bố mẹ và chị mình, Shannon. 

Xin chào 2 bác vả chị! Rất hân hạnh được đón tiếp hai bác và ch 
Việt Naip. , 

cảm ơn cháu. Cuối cùng thì cũng gặp được cháu, Hoa ạ 
Cháu có thể xách túi giúp bác chứ, thưa bác Jones. 

Cám ơn cháu. Thật tuyệt vời khi đến Việt Nam. 

Thưa bác Jones. Bác không phiền khi ngồi ở hàng ghế trước I 
Cháu muôn ngồi cùng với Tim và chị Shannon. 

Không có vấh đề gì. Bác thích ngồi ghế trước. 

Chúng ta đang ở cách xa Hà Nội phải không cháu? 

Khoảng 40 phút lái xe kể từ trung tâm Thành phố. 

Nhìn kìa! Shannon! Em thấy một cậu bé đang cười một con trâu. 


94 


annon: 


O! Điều này thật là thú vị. Hoa , đó có phải là nhưng cánh đổng lúa 
không? 

>a: Vâng, và ở đằng kia người ta đang tỉa ngỏ. cỏn bôn tay trái chị có 

thê nhìn thấy những cây mía. 

n: Sẽ không phiền nếu mình chụp ảnh chứ? 

>a: Không không sao đâu. Mình sẽ nói lái xe đừng xe. 

Frue or false? 

Em hãy dựa vào nội dungcuộc nói chuyện, làm bài tập Đúng- sai. Đánh dâu 
I vào ỏ thích lìỢp. Rồi sửa những câu sai và viết vào vở bài tập của em. 

tp án: 


Đúng Sai 


a. 

Dây là lần dầu tiên Hoa gặp gia dinh Tim. 

0 

□ 

b. 

Hoa mang giúp hành lý cho bà Jones. 

0 

□ 

c. 

Gia đình Jones đang di chuyển bằng xe buýt từ sân bay. 

□ 

0 

d. 

Shannon chưa bao giờ thấy các cánh đồng lúa trước dây. 

0 

□ 

e. 

Xe dang di ngang qua khu đất nông trại. 

0 

□ 

f. 

Chỉ có ngôvả lúa được trồng xung quanh Hà Nội 

□ 

0 


u chửa: 

c. The Jones family is travelling from the airport Ĩ 1 Ì a taxi. 
f. Not only rice and corn but also sugar canes are grown around Ha Noi. 
EAK 

e ‘mind’ in requests 

dụng ‘mind’ trong lời đề nghị. 


iquest (yêu cầu) 

Reply (đáp lại) 

Đồng ý 

Phản dối 

o you mỉnd closỉng the 
Dor? = Would you mind 
osing the door? (Xin vui 
ng dỏng cửa giùm !) 
o vou mind if I tđke a 
ìoto? = Would you mind 

I took a photo? 

Sẽ không phiền nếu mình 
ụip ảnh chứ?) 

* No, I doiTt minđ 

* No, of course not 

* Not at all 

+ Cả 3 đều có nghĩa: dĩ 
nhiên là dược rồi 

* Please do. (xin mời) 

* Please go ahead (xin 
mời) 

* I'm sorry, 1 caiVt (xin 
lỗi, tôi không thể). 

* Em sorry, that is not 
possible (xin lỗi, diều 
dó không thê dược). 

* I\i preíer you didn't. 
(mình nghĩ bạn không 
nên làm vậy). 

* rd rather you didnt. 
(mình nghĩ bạn không 
nên làm vậy). 


95 











Dựa vào các câu trúc trong khung, cùng với bạn, một trong hai em sẽ đó 
vai học sinh A, một em đóng vai học sinh B. Các em hày xem thông tin vé ’ 
mình đóng để thực hành. 

Học sinh A: Em lả một du khách đi nghỉ mát ở Thành phố Hồ Chí Minh. 1 
muốn thăm những nơi như là: chợ, bách thú, bảo tàng, nhà hàng đê ăn trưa. 

Em hãy hỏi nhân viên thông tin du lịch để giới thiệu nơi em muốn đến. c 
em hãy sử dụng các mẫu câu cho sẵn gợi ý. 


Các câu gợi ý: 

- Could you give me some iníormation, please? (Xin vui lòng cung cấp cho 
vài thông tin?) 

- YVould you rind if I asked you a question? (Bạn không phiền nếu tôi : 
hỏi một câu?) 

- I vvant to visit a market. Could you suggest one? (Tôi muốn tham quan cl 
Bạn có thê giới thiệu cho tôi một nơi chứ?) 


- Do you mind suggesting one? (Xin vui lòng giới thiệu một nơi?) 


- That sounds interesting. (Điều đó nghe có vẻ hay đây.) 

- No, I don’t vvant to go there. (Không, tôi không muốn dến đó.) 

Học sinh B: Em là nhân viên cung cấp thông tin cho du khách. Một du khách 
yêu cầu em giúp đỡ. Em nên đưa ra các gợi ý về nơi tham quan. Các thông 
dưới dây sẽ giúp em. 


Museums (Viện bảo tàng) 

History Museum (Bảo tàng Lịch sử) 


Markets (Chợ) 

Thái Bình Market (Chợ Thái Bình) 

Bên Thành Market (Chợ Bến Thành) 
open approx 5 am - 8 pm 

(MỞ cửa khỏang từ 5 giờ sáng đến 8 
giờ tỏi) 

Restaurants (nhà hàng) 

Cuongs Vegetarian Restaurant (Nhà 
hàng thức ăn chay Cường) 

Good Food Vietnamese Restaurant 
(Nhà Hàng Thức ăn Việt nam ngon) 

open approx 11 am -11 pm 
(MỞ cửa từ llgiờ sáng đến llgiờ tối) 

Stamps and Coins Market (Chợ tem 


Open 8 am - 11. 30 am 
And 1 pm - 4 pm daily 
(except Monday) 

(MỞ cửa hàng ngày sáng từ 8 - 11. 30 
chiều từ lgiờ - 4 giờ) 

(trừ ngày Thứ Hai) 

Revolutionary Museum (Bảo tàng 
Cách mạng) 

Open 8 am - 11. 30 am 

And 2 pm - 4. 30 pm daily 

Tuesday through Sunday 

(MỞ cửa từ Thứ ba đến Thứ bảy sán; 

từ 8.00 - 11. 30, chiều từ 2.00 - 4.30) 


96 






ì tiền xưa) 

Zoo and Botanical Garden (Thảo cầm 


viên) 


open 10 am - 6 pm 


(MỞ cửa từ 11 giờ sáng - 6 giờ chiều) 


?ful expressions: Các câu gợi ý: 

- Do you mind if I suggest one? (Bạn không phiền nêu tôi giói thiệu một noi? 

- How about going to Thai binh Market? (Bạn muốn đi chợ Thái Bình không?) 

- I suggest going to Ben Thanh Market (chợ Bẽn Thành nhé.) 
p án gợi ỷ: 

A. VVoulđ you mind if I askeđ you a question? 

B. No, of course not. 

A. I want to visit a market. Could you suggest one? 

B. Yes, I suggest going to Ben Thanh Market. 

A. VVhat time does it open? 

B. It opens approximately from 5 am to 8 pm. 

A. VVhat about the goods? 

B. Oh! There is a variety of goods, and besides the price is cheap. 

A. Thai sounds interesting. 

)TEN 


itch the pỉace in the box to their correct positions on the niap. 

Em sẽ dược nghe cuộc nói chuyộn giữa gia dinh Tim. Em hãy ghép tên các 

điểm vbi sơ dồ chỉ dẫn đường đúng với vị trí của nỏ trên bản dồ. 

Tim: Mom, Em tired. 

Mrs. Brovvn: AU right. You go back to the hotel and we’ll go and look at the 
pagoda. 

Tim: Okay, but how do I get to the hotel? 

Mrs. Brown: Let me check the map. Oh, yes. It’s Phong Lan Road. Just off the 
high way. 

Tim: I remember. See you latter. 

Mrs. Brown: Bye. 

Shannon: ĩm hungry, Mom. 

Mrs. Brown: Can you wait until aíter we’ve seen the pagoda, Shannon? The 
restaurant’s in Ho Tay Road. It’s in the opposite direction from 
the pagoda. 

Shannon: Please, Mom. ĩm starving! 


97 







Mr. Brown: 
Shannon: 

Mrs. Brown: 


Mr. Brovvn: 
Mrs. Brown: 
Shannon: 
Mrs. Brovvn: 


Shannon: 
Mrs. Brown: 
Đáp án: 
a-restaurant 


ril take you to the restaurant and get something to < 
Shannon. We’ll let your mother go to the pagoda. 

Thanks, Dad. Perhaps vve can get some food at the restaur 
and eat it beside the river. 

As you are going in the direction of the bus station, can ) 
book seats on tomorrow's bus to Ho Chi Minh City? The 1 
station is just opposite the tourist iníormation center. 

All right. 

ru see you back at the hotel. 

How are you going to get to the pagoda, Mom? 

I’m goừig to walk over the bridge and take the fừst road on 
left. If I have free time, ru also visit an old temple, which is j 
past the pagoda on the same road. 

Bye, Mom. Have a nice time. 

I will / bye. 

b-hotel c-bus station d-pagoda e-temple 


READ 

NHA TRANG 

seaside resort (khu nghỉ mát ở bờ biển) 

Sight (/Thắng cảnh) 

Oceanic Institute: Viện Hải Dương Học 

Giant Buddha: tượng Phật khổng lồ 

Offshore islands: đảo ngoài khơi 

Accommodation (nơi nghỉ) 

a small selection of hotels: một vài khách sạn 

Arrivals/Departures (các chuyên đi và về) 

Flights daily to HCM City except Monday (Có các chuyến bay hàng ngày đ< 
TP/HCM trừ Thứ Hai) 

Flights to Ha Noi twice a week (/Có các chuyến bay đến Hà Nội 2 lần troi 
một tuần) 

buses and trains to northem and Southern destination (Có các tuyến xe buýt 
tầu hoả đến các ga Bắc-Nam) 


98 





A LAT 

iown as the City of etemal spring (được biết như thành phố của mùa xuân 
nli cửu) 

Sighst 

ateríalls (Các thác nước), lakes (các hồ) 
iỉvvay (đường ray xe lửa) 

;)wer gardens (các vườn hoa) 

Accommodation 

any hotels, but difficult to find accomodation at busy times (nhiều khách sạn 
ì ưng rât khó tìm được cho ở trong thời gian cao điểm) 

Arrivals/Departures 

ghts to and from HCM City three tinies a wee (có các chyến bay đi và về từ 
? HCM - Đà Lạt 3 lần trong một tuần) 

JSCS and minibuses to Nha Trang and Ho Chi Minh (có các chuyến xe buýt và 
: buýt nhỏ đến Nha Trang và Thành phố HCM) 


\PA 

ountainous resort (Khu nghỉ mát trên núi) 

Sights 

ibal village (các buôn làng) 

‘autiíul niountain slopes (Các sườn núi đẹp) 
ngle streoms (Các khe suối rừng) 

Accommodatỉon 

>me hotels and guest houses (Có vài khách sạn và nhà trọ) 
Arrivals/Departure 

> xe buýt hàng ngày đến Thị trấn Lào Cai 
6 xe lửa hàng ngày từ Lào Cai đi Hà Nội 


A LONG BAY 

•cognized by UNESCO as a YVorld Heritage Site (được UNESCO công nhận là 
ì 11 di sản văn hóa thế giới) 


99 















Sights 

magniíicent caves (có nhiều hang động kỳ vĩ) 
beautiful limestone isỉanđs (các đảo đá vôi tuyệt đẹp) 
quiet sand beaches (các bãi biển yên tinh). 

Accommodatỉon 

hotels and mini-hotels in Ha Long City and various isỉands (có nhiều khác 
sạn lớn và nhỏ ở Thành phố Hạ Long và các dảo khác) 

lovv-priced guest houses in Ha Long City (có nhiều nhà tTỌ giá tiền thấp 
Thành plìô Hạ Long) 

Arrivals/Departures 

buses and trains daily to and froro Hải Phòng and Hà Nội (có nhiều chuyến y 
buýt và xe lửa đến và đi từ Hải Phòng và Hà Nội) 

1. Check (S) the topic mentioned in the brochures about the resorts. 


Đọc các thông tin quảng cáo đánh dâu (S) vào các nội dung dược dề t 
trong tờ quảng cáo về các khu nghỉ mát. 

Đáp án: 



Nha 

Trang 

Đà Lạt 

Sa Pa 

Vịnh F 
Lonp 

Hang động 

□ 

□ 

□ 

0 

Các chuyến bay đến Hà nội 

□ 

0 

□ 

□ 

Các khách sạn 

0 

0 

□ 

□ 

Phương tiện chuyên chở nội dịa 

0 

0 

0 

0 

Khách san nhỏ 

□ 

□ 

□ 

0 


□ 

□ 

0 

□ 

Các sườn núi 

□ 

0 

□ 

□ 

Đường ray xe lửa 

0 

0 

□ 

0 

Các nhà hàng 

□ 

□ 

□ 

0 

Các bãi biển 

0 

0 

0 

0 

Các điểm thu hút khách du lịch 

□ 

0 

□ 

□ 

Các loại thực phẩm 

□ 

□ 

0 

□ 

Các làng mạc 

□ 

0 

□ 

□ 

Các thác nước 

Di sản Văn hoá Thế giới 

□ 

□ 

□ 

0 


100 















Answer. 


Hãy đưa ra các gợi ý xem nơi nào nhửng người sau đây nên đi? 

Những người này muốn sử dụng kỳ nghỉ hè của họ tại Việt Nam. Em hãy 
ủp họ chọn những nơi thích hợp. Hãy đánh dấu (v') 

Đáp án: 



Nha 

Đà 

Sa Pa 

Vịnh 

Bến 


Trang 

Lạt 


Hạ 

Nhà 





Long 

Rồng 

Andrevv nghiên cứu các dàn tộc 
thiếu số khắp thế giới. Anh ây 

□ 

□ 

0 

□ 

□ 

thích leo núi. 






Mary yêu Việt Nam và cô muốn 
đi du lịch bằng xe lửa đê có thê 

0 

□ 

□ 

□ 

□ 

nhìn thấy nhiều miền que như có 
thê. Cô cũng muốn thăm Viện Hải 
dương học ử Việt Nam 






John quan tâm đến lịch sử Việt 
Nam. Anh muôn đi tham quan 
nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh rời 

□ 

□ 

□ 

□ 

0 

Việt Nam năm 1911. 






Joanne thích bơi lội và tắm nắng. 
Cô ây dà đến Việt Nam 2 lần và cô 

□ 

□ 

□ 

0 

□ 

ấy đã tham quan Nha Trang. 

□ 

0 

□ 

□ 

□ 

Donna là một người bán hoa. Cô 
ấy có một cửa hàng bán hoa tại 






Los Angeles. Cô ấy dang có ý định 
nhập khâu hoa từ Việt Nam. 







RITE 

?ad the first part of a story about travelling around Vietnam. 

Đọc phần đầu câu truyện về đu lịch vòng quanh Việt Nam. 

Tuần vừa rồi, trong khi đang nghỉ mát ở Đà Lạt, gia ‘đình ông Brovvn đã gặp 
lải một chuyện không may. Một buổi chiều, họ quyết định bơi xuồng quanh Hổ 
lân Hương. Sau khi thuê một chiếc xuồng, cả gia đình lên xuồng và chèo ra 
ừa hổ. Thật không may, nhừng đám mây đen xuất hiện chăng bao lâu sau đó, 
trời đổ mưa. 


101 











1. Put the sentences below in the correct chronological order. 

Bây giờ đặt câu theo Thứ tự thời gian để hoàn chỉnh câu chuyện. 

a. Chiếc xuồng chồm lên rồi lại chồm xuống trên mặt nước. 

b. Một chiếc thuyền xuất hiện và cứu họ. 

c. Gió bắt đầu thổi và mưa càng trở nên nặng hạt hơn. 

d. Cô tựa người và cố nhặt nó ỉên. 

e. Gia đình thật là may mắn. 

f. Chiếc xuồng bị lật úp và mọi người ngã xuống dưới nước sâu và nguy lìiểir 

g. Shannon đánh rơi chiếc mái chèo của cồ. 

Đáp án: 

1. c. The vvinđ started to blow and the rain became heavier. 

2. a. The canoe moveđ up and down the water. 

3. g.-Shannon dropped her paddle 

4. d. She leaned over and tried to pick it up. 

5. f. The canoe overturned and everyone fell in to the deep and dangeroi 
vvater. 

6. b. A boat appeared and rescued them 

7. e. The íamily was very lucky. 

2. Put the events below in the correct chronological. 

Xem các bức tranh trong sách, dùng từ gợi ý, đặt những sự kiện bên dư 
theo đúng trật tự thời gian và viết lại câu chuyện. Hày bắt đầu với câu dưới đây 

Đáp án: 

d. Ưyen had a day to remember last vveek. She had math exam on Friday ai 
she got up very late. 

b. She realized that her alarm clock hadn’t gone off (didn’t go off). 

e. As she vvas leaving home, it started to ra in heavily. 

h. ưyen tried to run as fast as she could. 

a. Suddenly, she stumbled over a rock and felt (onto the road). 

f. Her schoolbag also fell into the pool and everything got wet. 

c. Strangely, the rain stopped as she got to her clasroom. 

g. Luckily Uyen had enough time to íinish the math exam. 


102 


4NGUAGE FOCUS 
. VOCABULARY 

1. íarmland (n): khu đất để trổng trọt 

2. guest house (n): nhà trọ, nhà khách 

3. take a photo (graph): chụp ảnh 

Eg. Tim took lots of photographs đuring his trip in Viet Nam. 

4. heritage (n): di sản. 

Eg. Halong Bay is one of the VVorlđsheritages. 

5. to be on holiday (Bri. E): kỳ nghỉ 

to be on vacation (Ame. E): kỳ nghỉ 

6. limestone (n): đá vôi 

7. luggage (n): hành lý 

8. paddle (v): chèo xuồng 

paddle (n): mái chèo 

9. resort (lì): khu nghỉ ngơi, nghỉ mát 

- seaside resort: khu nghỉ mát bờ biển 

- mountainous resort: khu nghỉ mát trên núi 

10. tourist attractions (n): các điểm thu hút du khách 
GRAMMAR 

-ED and -ING PARTICIPLES (Đọan câu phân từ) 

Participle phrases là đọan câu bắt đầu bằng hiện tại phân từ (present 
articiple) hay quá khứ phân từ (past participle). Đọan câu phân từ được dùng 
nf một tính từ đê bô nghĩa cho danh từ. 

a. Đọan câu phân từ bắt đâu bằng ‘Present participle’ có ỷ nghĩa chủ 
dộng. 

Eg: The boy sitting over there is my classmate. 

(Bạn trai đang ngồi ở kia là bạn cùng lớp với tôi). 

b. Đọan câu phân từ bắt đâu bằng một ‘past participle* có ý nghĩa bị động 
Eg. The watch made in Switzerland is quite expen^ive. 

Ihiếc đồng hồ mác Thụy sĩ khá đắt.) 

Polite Requests with (Lời yêu cầu lịch £ự) 

Có các loại mẫu câu sau: 


103 


a. VVouỉd / Do you mind + V-ing ? 

(Xin bạn vui lòng. . . !) 

Eg: VVould you mind turning on the light? 

Do you minđ turning on the light? 

(Xin bạn vui lòng bật điện!) 

b. Do you mind if s + Verb in the present form 
YVould you mind if s + Verb in the past form 

(Bạn có cảm thây phiền nếu (ai đó làm điều gì không?) 

Eg: Do you mind if I turn off the fan? 

Would you mind if I turned off the fan? 

(Bạn sẽ không phiền lòng nếu tôi tắt quạt chứ?) 

III. PRACTICE 

1. Say who each person is. 

Em hãy nhìn vào những người trong sân trường Quang Trung. Hãy nói họ là ai 
Đáp án: 

1. The boy reading the book is Ba. (Cậu bé đang đọc sách là Ba.) 

2. The man going uptairs is Mr Quang. (Người đàn ỏng đang đi lên gác 
ông Quang.) 

3. The girl standing by the table/holding the schoolbag is Lan. (Cô bế đai 
đứng cạnh bàn/mang chiếc cặp sách) là Lan. 

4. The girls playing chess are Nga on the right and Hoa on the left. (Hai bi 
gái đang chơi cờ là Nga ở bên phải và Hoa ở bên trái.) 

5. The vvoman wearing aodai/ carrying a bag is Miss Lien. (Người phụ I 
đang mặc áo dài/ mang một chiếc túi là cồ Liên.) 

6. The boy taỉkỉng to Miss Lien is Nam. (Cậu bé đang nói chuyện với 
* Liên là Nam.) 

2. Describe the goods for sale. 

Em hây nhìn vào quầy hàng này. Mô tả những hàng hoá bày bán. sử dụi 
quá khứ phân từ của các dộng từ cho trong khung. 

Đáp án: 

1. The old lamp made in Clìina is five dollars. (Cái đèn cù được sản xuất 
Trung quốc giá năm dô la.) 

2. The green painted box is One dollar. (Cái hộp được sơn màu xanh lá cây ụ 
một đô la.) 

3. The truck made from recycled plastic is two dollars. (Chiếc xe tải được 1 
chế bằng nhựa giá hai đô la.) 


104 


4. The doll dressed in pink is tvvo dollars. (Con búp bê mặc chiếc váy màu 
hồng giá hai đô ỉa.) 

5. The tlovvers wrapped in yellow paper are one dollar. (Những bông hoa 
được gỏi trong giây màu hổng giá một đô la.) 

6. The toys kept in a carđboarđ box are ten dollars. (Nhừng đồ chơi được để 
trong chiếc hộp cát tông giá mười đồ la.) 

YVorkvvith a partner. 

Em hăy cùng bạn em luyện tập hỏi và đáp lại những lời yêu cầu bằng cách 
I' dung các từ gợi ý. 

áp án gọi ý: 

a. Would you mind moviiìg your car? 

- No, of course not 

b. Would you mind putting out your cigarette? 

- Not at all. 

c. Do you mind getting me some coffee? 

- I’m sorry. Em too busy now. 

d. Wouỉd you mind waiting for a moment? 

- Em soory. I caiVt. Em late for school. 

Work vvith a partner. 

Hãy xem các bức tranh, thực hành cùng với một bạn. Hãy hỏi và trả lời theo 
ih huống trong tranh, 
áp án gọi ý: 


a Request: 

Do you mind if I sit down? 

Kesponse: 

Please do. 

b Request: 

VVould you mind if I smoked? 

Response: 

ĩd ratlier you didn’t. 

c. Reques: 

Would you mind if I used your telephone? 

Response: 

Please go ahead. 

d Request: 

Do you mind if I tum of the cassete player? 

Response: 

No, I don't minđ. 

e. Request: 

Would you mind if 1 tumed on the air-conditioner? 

Response: 

ĩd preíer you didn’t. 

f. Request: 

Do you mind if I wactlì T. V? 

Response: 

Of course not. 


105 


Unitl2 

A VACATION ABROAD 
MỘT KỶ NGHỈ ở NƯỚC NGOÀI 


GETTING STARTED. 


VVork with a partner. 

Cùng với một bạn trong lớp, hãy ghép tên của các quốc gia cho trong khun 
hích hợp với các hình ảnh hay quốc kỳ trong hình vẽ. 

Đáp án: 

a. The United States of America b. Australia 

c. Thailanđ đ. Britain 

e. Canada f. Japan 

l. Tell your partner which country you would like to visit and why? 

Em hãy nói với bạn cùng lớp quốc gia nào em muốn đến tham quan. Tại sao 
Ví dụ: 

A: Bạn muôn tham quan nước nào? 

B: Tôi muốri tham quan nước Uc. 

A: Tại sao? 

B: BỞi vì người úc rất thân thiện. 

3àp án mẫu: 

A: Which country do you want to visit? 

B: ĩd like to visit The United State of America. 

A: Why? 

B: Because I want to visit The Statue of Liberty. 

3. LISTEN AND READ 


Bà Smith: 
Bà Quyên: 
Bà Smìlh: 
Bà Quyên: 
Bà Smith: 


Xin chào 

Sandra, tôi là Qủyên. Tôi đang gọi từ Hà Nội 

Xin chào, Quyên. Đây quả lả một sự ngạc nhiên đầy thú vị! 

Thanh và tôi sẽ đi San Francisco vào Thứ hai. 

Thật tuyệt vời! Anh chị có muốn đến ở với chủng tôi trong kl 
chị ở thành phố? 


106 


Bà Quyên: 

Bà Smith: 
Bà Quyên: 

Bà Smith: 
Bà Quyên: 

Bà Smillr. 
Bà Quyên: 

Bà Smitli: 

Bà Qu>ên: 
Bà Sin th: 


Chị thật tốt bụng, nlìiìg chủng tôi đi theo đoàn du lịch. Chỗ 
nghỉ của chúng tôi được tính luôn vào gía vé. 

Vậy thì anh chị phải ghé dùng bừa tối với chúng tôi đây. 

Vâng, chủng tôi dồng ý nhng chúng tôi chỉ ở San Francisco 3 
dem. Chúng tôi sẽ rời thành phố vảo ngày 28. 

Chị có rỗi vào tối Thứ Ba không? 

o không, tôi dự định đi ra ngoài vào tồi hổm dó, nhng tối hôm 
sau tỏi không đi đâu cả. 

Còn Thanh thì sao? Anh ấy sẽ đến cùng với chị chứ? 

Ô không, thật không may, anh ấy bận họp bàn chuyện làm ăn 
vào buồi tối rồi. 

Ôi trời. Anh ta lúc nào cũng làm việc. Thôi được rồi, tôi sẽ đến 
đón chị tại khách sạn. Bảy giờ được chứ chị? 

Được đấy. cảm ơn Sandra. Hẹn gặp lại chị. 

Tạm biệt. 


. Copn plete Mrs. QuyẹrTs schedule. 

Em háy dựa vào cuộc nói chuyện giữa bà Quyên và bà Smith, hoàn thành bảr 
hương trình của Bà Quyên. 

Đáp án: 


DATE/ ngày 

Monday 25 

Tuesday 26 

YVednesday 27 

Thursday 28 

3CHEDULE/ 
:hương trình 

Corning to 

San Francisco 

Going out 

Having dinner 
at Mrs SmitlVs 
house 

Leaving San 
Francisco 


:. Answer the following questions. 

Em hãy trả lời nhũng câu hỏi sau: 

a. Cỏ phải Bà Quyên và chồng sè nghỉ tại nhà Bà Smith không? Tại sao có' 
Tại sao không? 

b. Có phải chồng bà Quyên sẽ dùng cơm tối với gia dinh Smitlì không? Tại 
sao có? Tại sao không? 

c. Bà Quyên sẽ đến nhà bà Smith bằng cách nào? 


Tả lời: 


a. No, they won’t. Because, theyre Corning on a tour and their 
accommodation is incluđed in the ticket price 


107 









b. No, he won’t. Because he's having a business meeting on that evening 

c. Mrs. Smith will pick her up at her hotel. 

E. SPEAK 

Work in pairs 

Các em hày làm việc theo từng đôi. Hãy hoàn thảnh chuyến đi của mìn 
bằng cách sử dụng các tờ quảng cáo và các thông tin vể các chuyến bay. 

A: Chúng ta sẽ ở lại đâu? 

B: Khách sạn Revere thì đắt nhng ở đó có phòng tập thể dục. 

A: Chúng ta nên rời Los Angeles lức mây giờ? 

B: Có một chuyến bay hàng ngày vào lúc 10 sáng. Điều đó ổn chứ? 


Từ Los Angeles 

Đến Boston (+ 3 giờ) 

Ngày 

Giò bay 

Giò đến 

Chuyến bay 

Quá cẩnh 

Thứ Hai - Chủ Nhật 

10. 00 

4. 00 

835 

Chicago 

Thứ Hai - Thứ Tư - 
Thứ Sáu 

23. 00 

5. 00 

21 

————- 

Thứ Hai - Thứ Bảy - 
Chủ Nhật 

14.00 

20. 00 

942 


Thứ Hai - Chủ Nhật 

11.00 

18.00 

45 

Destroit 

Philadelphia 


Đáp án: 

Depart Los Angeles: 10. 00. 

Arrive Boston: 4. 00 
Accommodation: The Revere Hotel 

Sightseeing: Boston University, Harvard Medical School, Museums, A 
Galleries 

Depart Boston: Flight 710 at 10. 00 on Thursday 22 
LISTEN 

Em sẽ được nghe các báo cáo về dự báo thời tiết. Hãy điền vảo chỗ trống tror 
bảng với các thông tin mà em nghe dược. Các từ trong khung có thế giúp em. 

And here is today’s vveather íorecast for the intemational travelers. 

1. Let’s start vvith Sydney. It will be a dry day in Sydney today, and wind 
For the temperature, the low will be tvventy and the higlì will be twent' 
six degrees. 


108 
















2. Tokyo will be đry and vvindy, with a low of fiften and a high of tvventy- 
two. 

3. London is going to have a humid day. It will be a very cold with a ỉow of 
minus three and a high of seven. 

4. Bangkok will be warm and dry, vvith a low of twenty-four degrees 
centigrade and a high of thirty-twơ. 

‘ 5. New York is going to have a windy day. It vvill be cloudy with alow of 
eiglìt and a high of fifteen. 

6. In Paris it vvill be cool and dry today. The low will be ten degrees and the 
high will be sixteen. 

lời tiết 


mây 

lạnh mát khô 

trời quang 
đàng 

ẩm 

mây 

có tuyết rơi có nắng âm 

ướt 

lộng gió 


[liệt độ 

Thíp: - 5°c, 0°c, 3°c, V.V.... 
Cao: 22 °c, 30 °c, 32 °c, V.V.... 


áp án: 
ty 

rhành phố) 


Weather (Thời tiết) 


Temperature (Nhiệt dô) 
High (Cao) Low (Thấp) 


Sydney 

Tokyo 

London 

dry 

drv 

vvindy 

windv 

20 

26 

15 

22 

Humid 

cold 

-3 

7 

Bangkok 

New 

warm 

dry 

24 

32 

windy 

cloudv 

8 

15 

York 


dry 

10 

16 

Paris 

cool 





EAD 


*ad tliese postcards from Mrs. Quy en to her children. 

n hăy đọc những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi cho các con của bà. 

Hôm nay bô mẹ thực hiện một chuyến du lịch 8 giờ bao gồm cầu tàu 
sherman, thung lũng Napa, vùng trồng và chế biến rượu vang ,và nhà tù nồi 

>ng ở đảo Alcatraz ở miền trung vịnh San Francisco. 


















Đấy là bức ảnh của ngọn núi Rushmore nơi mà đẩu cùa 4 vị tổng thông A 
được tạc vào đả. Ngọn Rushmore có thể được nhìn thấy cách xa 100 kin. 


Chicago thường được gọi là * * Thành phố lộng gió'. Nó năm ngay trên bờ 
Michigan, một trong Ngủ Đại hồ. 


Hôm qua trong khi bố các con đi tham quan tượngNữ thân Tự Do và Tòa n 
Đế chế, mẹ dã đi mua sắm, mẹ mua rất nhiêu quà kỷ niêm chơ chuyến du lị 
của bồ me. 

• _ 

1. VVrite what Mrs. Quyen did and saw in each of these places. 

Em hãy viết những gì mà bà Quyên đã làm hay nhìn thấy ở từng địa daj 
trong bưu thiếp. 

Đáp án: 

Place/ địa danh YVhat she did and saw/ những gì bà ta làm và nhìn thấy 

a. Havvaii Went svvimming, visited Kilauea Volcano 

b. New York visited the Statue of Liberty and the Empừe State of 

Buiỉding, vvent shopping, bought lots of souvemirs. 


c. Chicago saw Lake Michigan 

d. Mount saw the carved heads of four American presidents 

Rushmore 

e. San Francisco visited Fisherman's Wharf, the Napa valley wine-growi 

area and the íamous Alcatraz prison 

2. Answer the following questions. 

Em hãy trả lời những câu hỏi sau. 

• a. Bà Quyên đi đến núi lửa Kilauea bằng phương tiện gì? 

b. Bà Quyên đã nhìn thấy nhà tù nổi tiếng ở địa điểm nào của San 
Francisco? 

c. Điều gì dặc biệt về ngọn núi Rushmore? 

d. Tên khác của Thành phô" Chicago là gì? 

e. Bà Quyên dà làm gì trong khi chồng bà đi tham quan tượng Nữ Thần 
do? 


Trá lòi: 

a. She went there by plane. 


110 











b. On the islanđ of Alcatraz in the middle of San Francisco Bay. 

c. The heads of 4 American presidents are carved into the rock. 

d. It is The VVindy City’. 

e. She went shopping. 

ĨITE 

Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA. 

Em hãy hoàn thành bưu thiếp mà Bà Quyên đã gửi từ Mỹ. 

Sally thân mến, 

Bọn mình dang có một thời gian tuyệt vời ở nước Mĩ. Người dân ở đây rất 

n thiện, và thời tiết luồn âm áp vả nắng, ơ San Francisco, mình dã đến thăm 
t mình, Sandra Smith và gia đình của chị ây. Thật là tuyệt diệu được gặp họ. 

Mình dã mua rât nhiều quà cho bọn trẻ nhà mình. Thanh lúc nào cũng phàn 
ầ về cân nặng va li của mình. 

Hẹn gặp lại cậu. 

Thân yêu, 

Quyên 

p án: 

Dear Sa Uy, 

We are having a wonderful time in the USA. The peopỉe are íriendly and the 
ather has been vvarm and sunny. 

In San Francisco, I visited my friend, Sandra Smith and her family. It was 
at to see them. 

— # 

I bought lots of souvenirs for the children. Thanh is always complaining 
> 11 1 the vveight of my suitcase. 

See you ag ain . 

Lo ve 
Quyen 

VVrite a postcard to a íriend about your trip. 

Em hãy tưởng tượngmình là một du khách đang nghỉ mát ở một nơi nào dó 
nột thành phò) của Việt Nam. Em hãy viết một bưu thiếp cho một người bạn 
chuyến di của em. cần phải nêu được các thông tin về: 

Địa diêm: tên dịa điểm em tham quan 

Em cảm thây thê nào về con người: thân thiện, mến khách, hay giúp đờ, v.v 


111 









Thời tiết như thế nào: ấm, lạnh, nhiều gíó, nhiều nắng, v.v ... 

Em gặp/ thây ai: bạn cũ, thầy cô, hàng xóm, bà con họ hảng, v.v ... 

Em nhìn thây gì: viện bảo tàng, thư viện, công viên, vườn thú,.v.v ... 

Em mua những gì: quà lưu niệm, sách, ảnh, bưu thiếp, v.v ... 

Đáp án mẫu: 

Dear 

We are having a wonderful time in Sa Pa Town. The people are íriendly ai 
hospitable. The vveather is a bit rainy in the moming but cool in the aítemoc 
There I met Lam, our old íriend and his íamily. Do you remember him? It w 
nice to meet them. We visited tribal villages and climbed Ham Rong Mountain 

I bouglìt lots of souvemirs for our children. And I bought a coloríul b 
made by tribaỉ villagers for you. 

See you again. 

Love 

LANGƯAGE FOCƯS 

1. voc ABULARY 

1. surprise (n): sự sửng sốt, ngạc nhiên 

to be surprised (at something.): ngạc nhiên (về diều gì) 

Eg. We vvere surprised at the news. 

2. itinerary (n): cuộc hành trình 

3. via (prep): quá cạnh 

Eg. Tliey flew to England via Bangkok. 

(Họ bay tới Luân Đôn, quá cảnh qua Băng Cốc). 

4. volcano (n): núi lửa 

volcanic (a): thuộc về núi lửa 

5. la va (n): dung nham • 

6. wharf (li): cầu tàu 

''Nha Rong wharf (Bên cảng Nhà rồng) 

7. valley (n): thung lùng 

8. to carve: khãc, chạm 

9. souvenir (n): vật kỉ niệm 

10. hospitable (a): hiếu kliách. 


112 


. GRAMMAR 

Past Progressive (Quá khứ tiếp diên) 
Forniation (cách thành lập) 


I / He / She / It + was + V-ing 
You / VVe / They + vvere + V-ing 

Usage (Cách dùng) 

Chí hai hành dộng xăy ra cùng lúc trong quá khứ 
Eg. Mv mother vvas washing while my father was íixing his motorbike. 
(Trong lúc mẹ tỏi đang giặt giũ thì bỏ tôi đang sửa xe). 

Chĩ một sự việc diến ra trong 1 thời điểm trong quá khứ 
Eg. They were watching a film at nine yesterday mornỉng. 

(Chín giở sáng hôm qua họ đang xem phim). 

Môt sự việc dang diễn ra trong quí khứ thì một sự việc khác xảy ra. 

Eg. Hoa vvas talking on the phone vvhen we arrived. 

(Hca đang nói chuyện điện thọai thì chúng tôi đến). 

Nole: 

Các liên từ VVHEN (khi), AS (khi) và VVHILE (trong khi) thườngđược sử 
dụng ở thì này Khi các liên từ này đứng ở đầu câu thì ở giữa câu sẽ có dấu 
phây (,). 

Progressive tenses vvith ALVVAYS 

Trong một sỏ trường họp đặc biệt, chúng ta có thể sử dụng thì Present 
Progressive vói Alvvays để phàn nàn, đê nói lẽn sự giận dữ, bực tức. 

Eg- 

a) These children are dlvvays getting up late. 

(Bọn trẻ này cứ hay thức dậy muộn). 

b) My younger sister is always listening to loud music. 

(Em gái tôi cứ hay nghe nhạc mở to). 

Say vvhat each person was doing at eight o*clock last night. 

Em hãy nhìn vào các bức tranh và nói từng người đang làm gì vào lúc 8 giờ 
>i qua. 

>áp án: 

a. Ba vvas taking a shovver ateightoclock last night. 


113 




b. Hoa washaving dinner at eightoclock last night. 

c. Bao vvas leaming his lessons at eight oclock last night. 

d. Nga was vvriting a letter at eight o’clock last night. 

e. Na vvas taking the dog out at eight o’clock last night. 

f. Lan was talking to her grandmother at eight oclock last night. 

2. Match the sentences. 

Em hãy nhìn vào các bức tranh. Sau đó hãy kết hợp nửa đầu của câu trcnj 
cột A và phần còn lại của câu trong cột B. Hãy viết thành câu đầy đủ trong V( 
bài tập. 

Đáp án: 

a-C b-F c-E d-B e-D f-A 

a. The Le íamily was sleeping when the mailman came. 

b. VVhile Hoa was eating, the phone rang. 

c. When Nam won the race, the crowd was cheering. 

d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home. 

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding. 

f. It vvas raining when the plane got to Ha Noi 

3. Write sentences. 

Em hãy xem các bức tranh. Em hãy viết các câu, nói những người trong tranl 
dang làm gì. 

Đáp án: 

a. Bao is alvvays íorgetting his homework. 

b. Mrs Nga is alvvays losing her umbrella. 

c. Mr and Mrs Thanh are alvvays missing the bus. 

d. Nam is ahvays watching T. V. 

e. Na is alvvays talking on tlre phone. 

f. Liem is always going out at night. 


ínit 13 
ESTTVALS 
Ễ HỘI 

ETTING STARTED 
r ork with a partner. 

Em hãy cùng bạn mình nói xem mỗi người trong một tình huống nên tiến 
ình cuộc du lịch của họ đến Việt Nam ở những nơi nào? Tại sao? 

1. Tôm thích bơi lội và tắm nắng 

2. David quan tâm đến những thành phố cổ xa. 

3. Huckleberry thích leo núi. 

4. Oliver quan tâm đến đổ gốm. 

5. Robỉnson thích những nơi đông đúc. 
áp án: 

1. Tom should visit the beaches in Việt Nam such as Vũng Tàu, Nha Trang, 
Đổ Sơn and Ha Long Bay. Because they are beautiíul beaches. 

2. David should visit Ancient Hội An or Hue Citadel, because they are 
famous heritages in Viet Nam. 

3. Huckleberry should visit some íamous mountains in Vietnam . 

4. oliver should visit pottery making places such as Bat Trang (Ha Noi). 

5. Robinson should visit crovvded places such as supermarkets, parks, zoos etc. 

ÍSTEN AND READ 

Liz. Ba, rất cảm ơn bạn vì đã mời tôi đến tham dự ngày hội nấu cơm. Bạn vui 
lòng giải thích những gì đang diễn ra được không? 

Ba: Chắc chắn rồi. Có ba cuộc thi tài: thi gánh nước, thi nhóm lửa và thi nấu 
cơm. 

Liz: Thế nước lây từ đâu? 

Ba: Có một con sông cách dây khoảng 1 km. Một người từ mỗi đội phải 
chạy đến bờ sông, cỏ 4 bình nước trên bờ sông và mỗi người chạy phải 
mang 1 bình nước về và quay trở lại điểm xuất phát. 

Liz: Người dàn ông đó dường như thất vọng. Ồng ta vừa mới la hét cái gì vậy? 

Ba: Ổng ta thúc giục đồng đội của ông ta chạy nhanh lên. 


115 


Liz: Có cái gì đăc biệt từ cuộc thi nhỏm lửa? 

Bã. Lửa được nhóm lên theo phơng pháp truyền thống. Thành viên của 
đội cố gắng nhóm lua bàng cách là cọ xát 2 miếng tre lại với nha 
Người thắng cuộc là người nhóm được lửa đầu tiên. 

Liz. Tôi cũng rất thích cuộc thi nấu cơm nửa. 

Bar. Sáu người từ mỗi đội tham gia vào cuộc thi này. Họ phải tách gạo tù 1 
trâu rồi nâu cơm. 

Liz: Làm thế nào đê họ quyết định ai thắng cuộc? 

Bar. Ban giám khảo ăn thử sản phẩm hoàn tất và cơm của ai ngon nhất thì 
người thắng cuộc. Rồi thì các diêm được cộng lại và giải nhất được tri 
thưởng 

Liz: Và bây giờ cái gì đang xảy ra vậy? 

Bar. Chủ tịch hội đồng giám khảo bảo là ông ta rất vui để trao tạng gi 
thưởngcho đội Thôn Triều. 

2. True or False? 

Em hãy dựa vảo nội dung bài hội thoại giữa Ba và Liz đe tìm ra nhưng ci 
đúng hay sai với nội dung của bài. Sau dó em hãy sửa những câu sai và viết ] 
vào vở bài tập. 

Đáp án: 

a- False. Thành viên của hai đội tham gia vảo cuộc thi lấy nước. 

b- Ffilse. Mỗi ngườ phải lấy bốn bình nước. 

c- True. Lửa được tạo ra không phải băng diêm hoặc bật lửa. 

d- False. Nhừng thanh củi được sử dụng để nhóm lửa. 

e- False. Trong cuộc thi cuối cùng, những thành viên của đội ăn thử cơm. 

f- True. Giải nhất được trao cho đội có số điểm cao nhất. 

Câu chữa: 

a. Only four members of each team take part in the water-fetclìing contests 

b. One person has to collect only one water bottle. 

d. Pieces of bamboo are used to nake the fire. 

e. In the íinal contest, the judges taste the rice. 

SPEAK 

1. VVork with a partner. 

Bà Quyên đang nói với Lan về sự chuẩn bị của họ cho ngày Tết. Em lìày CÙJ 
bạn sắp xếp các câu trao đôi của họ theo thứ tự: 


116 


p án: 

A. Have you tidied the bedrooms? (Con đã thu dọn phòng ngủ chưa?) 

F. Yes, I ha ve. Where are you going, Mom? 

(Vâng, con đã thu dọn rồi. Mẹ di đâu vậy?) 
c. To the market. I have to buy some oranges and some pomegranates. 

(Mẹ di chợ. Mẹ phải mua một ít cam vả một ít lựu). 

H. Could you coỉlect my new ao dai at the tailor round the comer? 

(Mẹ làm ơn lấy hộ con chiếc áo dài mới ở hiệu may ngà tư với?) 

D. Sure , I vvill. 

(ừ được thôi.) 

J. Thanks, Mom. Is there anything you want me to do vvhile youre out? 

(Cảm ơn Mẹ. Mẹ có muốn con làm gì khi mẹ không có nhà không?) 

B. Not really. But I vvant our house to look nice at the íestival. 

(Thật sự là không. Nhưng mẹ muốn nhà của chúng ta trông đẹp hơn vào 
ngày lễ). 

G. Mom, I knovv what to do now, 1*11 clean all the glass windows 

(ồ mẹ, bây giờ con biết phải làm gì rồi. Con sẽ lau tất cả các kính cửa sổ). 

E. That’s vcry good. Bye bye, Sweetie. 

(Rât là tốt. Chào tam biệt, con yêu). 

I. Bye, Mom. 

(Chào mẹ). 

vlake up your own dialogue. 

Bây giờ em hãy tự làm một đoạn hột thoại riêng của mình về sự chuẩn bị cho 
t lễ hội khác, em có the chọn một trong các chủ dề sau: 

i làng Hội trường Lễ hội mùa xuân Hội mùa Hội chợ hoa 

p án mẫu: 

V village íestival 

Tâm. Have you prepared for the village íestival? 

Hoar. Yes , I have. I have some traditional games shown at the village 
íestival. How about you? 

Tâm: 1 will help Mom sell svveets at the village íestival. 

Ho<t. That sounds interesting. 


117 


b. A school festival 

Linh : Have your class prepaređ anythỉng for the School festival? 

Hong. Yes, we have. We vvill perform a show on that đay. 

Linh. Really. Can I join you? My class has just prepared a song for I 
festival. 

Hơng. That’s very goođ. Goodbye and see you. 

Listen 


1. Listen to the conversation and fill in the gap. 

Gia đình Robinson dang chuẩn bị cho ngày Tết. Họ muốn mua sắm mộ 
thứ. Em sẽ dược nghe bài hội thoại và tìm ra xem bà Robinson muôn chồng 


con gái Liz làm gì. 


Mrs. Robinson: 

John, I want you to go to the flower market for me, pleae 

Mr. Robinson: 

VVhat do I have to buy? 

Mrs. Robinson: 

Some peach blossoms and a bunch of flowers. 

Mr. Robinson: 

What sort of flowers? 

Mrs. Robinson: 

Marigolds, because they are traditional ạt Tet. 

Mr. Robinson: 

.Anything else? 

Mrs. Robinson: 

No, but I need Liz to do a few things. 

Liz: 

VVlìat is that, Mom? 

Mrs. Robinson: 

Are you busy? 

Liz: 

No. Do you need something? 

Mrs. Robinson: 

Yes. Go to the market and pick up some candỉes and 
packet of dried vvaterlemon seeds, please. 

Liz: 

Okay. VVhat are you going to do? 

Mrs. Robinson: 

Im going to Mrs. Nga’s. She is going to show me hov 
make spring rolls. 

Đáp án: 



a. Mrs. Robinson wants Mr. Robinson to go to the flower market. 

b. M-rs. Robinson wants some marigolds because they are traditỉonaỉ at T 

c. Mrs. Robinson wants Liz to buy a packet of dried watermelon seeds. 

d. Mrs Robinson is asking Mrs. Nga how to make spring rolls. 

2. Complete the notes. 

Em hãy hoàn thành bản ghi chú sau. 


118 


p án: 

Things to do 

r. Robinson: go to the flower market to buy some peach blossoms and a 
mch of marigolds 

z: go to the market to buy some candies and one packet of dried vvatermelon 

eds 

rs. Robinson: go to Mrs. Nga’s to learn hovv to make spring rolls 
AD 

ristmas là một lễ hội quan trọng ở nhiêu nước trên khắp thê giới 
Y GIÁNG SINH 

Trước đêm Giáng Sinh những năm 1500, một số người đã trang trí một cây và 
nó ở chợ ở thành phố Latvian của Riga. Tập quán này lan ra khắp Châu Ảu, 
;uối cùng đến Mỹ vào những thập niên 1800. 

IẾP GIÁNG SINH 

Vào giữa thế kỷ 19, một người Anh đã muốn gửi thiếp Giáng Sinh đến bạn 
ổng, vì vậy ông đã nhờ người thiết kế một chiếc thiếp, Bốn mươi năm sau, 
‘P đã trở thành một phần của truyền thống Giáng sinh. 

I HÁT GIÁNG SINH 

Cách dây 800 năm, những bài hát Giáng Sinh đã được trình bày cho mọi 
íời ở thị trân và làng. Những bài hát này là những câu chuyện được đưa vào 
Ig âm nhạc và hầu hết mọi người rất thích những bài hát đó. Tuy nhiên người 
ìg đầu nhà thờ lại không thích. Họ bảo là những bài hát này không phù hợp, 
rng cách đây khoảng 180 năm, những bài hát nảy phô biến trở lại. 

GGIÀNOEL (SANTA CLAƯS) 

Vảo năm 1823 , thánh bảo hộ những đứa trẻ, Saint Nicolas, đã xuất hiện trong 
t bài thơ có ten gọi là Một chuyến viếng thăm từ vị thánh Nicolas. Nhân vật 
ìg bài thơ nảy là một người đàn ông mập mạp vui tính, mặc bộ đồ đỏ và cho 
con quà vào đêm Giáng sinh. Bài thơ đã được viết bởi ông Clement Clarke 
ore, một giáo sư người Mỹ và bài thơ đã trở nện phô biến ở Mỹ. Santa Cla.us 
lình ảnh mô tả của vị thánh Nicolas trong bài thơ. 


"omplete the table. 

Em hãy đọc các đoạn giới thiệu ở trên và hoàn thành bảng sau đây. 
p án: 


hrístmas specials 

Place oí orígin 

Date 

>ồ đặc trưng cho Giáng Sinh) 

(Nguồn gốc) 

(Ngày) 


119 










Christmas tree 

Riga 

early 1500s 

Christmas card 

England 

mid 19 th century 

Christmas carols 

tovvns and viUages 

800 years ago 

Santa Claus 

USA 

1823 


2 Answer the questions 

Em hãy trả lời các câu hỏi sau. 


a. Cây Noeỉ đã đến Mỹ cách đây bao lâu? 

b. Tại sao người Anh nhờ người thiết kế thiếp mừng? 

c. Những bải hát Giáng sinh đă được trình bảy lần đầu tiên ở đâu? 
đ. Ai đã viết bài thơ A Visit from Saint Nicolas? 

e. Ông già Noel dựa vảo cái gì? • 

Đáp án: 

a. The Christmas tree came to the USA 200 years ago 

b. The Englishman vvanted to send Christmas greetings to his íriends. 

c. Christmas song were first períormed in tovvns and villages 

d. Clement Clarke Moore 

e. Santa Claus is based on the description of Saint Nicolas in the poem 
WRITE 

1. Fill in the gaps in this report. 

Em hãy dùng thông tin trong đoạn hội thoại ở trang 121 để điền vào I 
hống trong bài tường thuật 

Đáp án: 

1. cooking 2. one 3. water íetching 4. run 5. water 

6. trađitional 7. bamboo 8. six 9. separate 10. added 

2. VVrite a sỉmỉỉar report. 

Em hãy dựa vào bài mẫu, viết một bài tường thuật về một lễ hội mả em 
tham dự gần dây. Em có thê dựa vào các câu hỏi gợi ý để viết. 

a. Tên của lễ hội là gì? 

b. Lễ hội được tổ chức ở đâu? 

c. Lề hội được kéo dài bao lâu? 

d. Có bao nhiêu hoạt động trong lễ hội? Có cuộc thi nào không? 

e. Các hoạt dộng được tổ chức như thế nào? 


120 










f. Có bao nhiêu người tham gia vào mỗi hoạt động? 

g. Em suy nghĩ gì về lề hội? 

p án mau: 

Tlìis report shows the Hung King Amiiversary. The íestival was held in my 
Dol. It lasted for 3 hours. There are many activities suclì as music shovv, 
litional games and competitions. Some competitions like picture dravving, 
ver arranging, and singing attracted a lot of students. The activities were 
anized separately and interestingly. Nearly one hundred students took part in 
picture drawing competition. Each contestant had to draw a picture showing 
school activities. Many girl students took part in the flower arranging 
ìpetition. Each class had a team of five students to join the singing 
Ipetition. The íestival was very meaningíul and very exciting. It helped us 
lind our origins. 

MGƯEGE FOCƯS 
OCABƯLARY 

1. to be interested in: thích thú, quan tâm 

Eg. Most of boys are interested in playing íootball. 

2. to be fond of: thích thú 

Eg. She is fond of singing. 

3. upset (a): khỏ chịu , làm xáo trộn 

4. participate (v): take part in: tham gia 

Eg. Most of students at our school participate in social activities. 

(Hầu hết học sinlì trường tôi tham gia vào các hoạt động xã hội). 

5. judge (n): quan toà, ban giám khảo 

6. íinished product: sản phẩm hoàn tất 

7. council (n): hội đồng 

council leader: chủ tịch hội đồng giám khảo 

8. marigold (n): cúc vạn tliọ 

9. spring roll: nem cuốn 

10. decorate (v): trang trí 

Eg. We oíten decorate our houses before Tet. 
decoration (n): sự trang trí 

11. suitable (a): phù hợp, thích hợp 

unsuitable (a) : không phù hợp 

12. patron (n): người bảo trự, đờ đầu 


121 


II. GRAMMAR 

l. Passive voice (Ồn lại bài 10). 

Thể bị động có công thức tổng quát: BE + PAST PARTICIPLE 

Do đó động từ TO BE trong câu bị động phải cùng thì với động từ cli 
trong câu chủ động 

Active (Chủ động) : Mr Green vvrote this book 

s VO 

Passive (Bị động): This book vvas vvritten bv Mr Green 

s V 

s + BE + pp 

Chú ỷ: Trong câu Passive voice, tân ngữ (Object) của động từ chủ động 
thảnh chủ ngữ (Subịect) của động từ bị động. 


Ta có các dạng thức sau: 


TENSES 

ACTIVE 

PASSIVE 

Present simple 

He vvrites a play every 
rnontlì 

A play is vvritten ever 
month (by him). 

Present Progressive 

He is writing this play. 

This play is being 
written. 

Present perfect 

He has written this play. 

This play has been 
written. 

Past simple 

He wrote this play. 

Tlìis play was written 

Past Progressive 

He vvas vvriting this play. 

This play was being 
written. 

Simple íuture 

He vvill write this play 

This play will be writl 


Modal verb + Verb He has to vvrite this play -> This play has to be vvritten. 

2. Reported speech. 


Eg. 1. Mr Smith said , I am busy 

2. Mr Smith said that he was busy 

Câu ‘I am busy’ trong ngoặc kép là lời nói trực tiếp (direct speech), là lời 
đo chính người nói (Mr Smith) nói ra. 

Câu 'that he was busy’ là lời nói gián tiếp (reported speech). Lời nói gián 
là lời nói trực tiếp của một người được một người khác nói lại cho người thú 
nghe. 




















Muốn đổi một lời nói trực tiổp sang lời nói gián tiếp, ta phải làm các bước sau 
Câu phát biểu (Statement): 

Bỏ ngoặc kcp, dấu phẩy (hay đấu chím) 

Đối thì (tense) của đ ộng từ trong lời nói trực tiếp theo bảng sau: 


u trực tiếp 

Câu gián tiếp 

ísent simplc 

Past simple 

ísent Progressive 

Past Progressive 

‘sent períect 

Past períect 

st simple 

Past períect 

ture simple (vvill, shall) 

Future in the past (would, should) 


đại từ (pronouns) và sở hữu tính từ (possessive ađjectives) cho phù hợp 
Eg. John said , ‘I vvent there ỵesterday '. 


John said that he hadgone there the day beíore. 
ìng thay đổi khác: 


this (these) 

that (those) 

here 

there 

now 

then 

today 

✓ 

that day 

tomorrovv 

the next day/ the followứig day 

yesterday 

the day beíore 

last niglìt 

the previous night 

ago 

beíore 


ampound words 

Là từ kép được kết hợp từ 2 từ trở lên. Nghĩa của từ kép là nghĩa của những 
tố này kết hợp với nhau. 

No un + Present participle - compound adịective/compound no un 

Ex: ~~~~~~~~ ~~~ * 

1. ricecooking (nâu cơm) 

2. fire making (nhóm lửa) 

3. labour saving (tiết kiệm sức lao động) 

4. heart breaking (trái tim ta ì vỡ) 


123 
























5. car making (chế tạc xe hơi) 

6. flower arranging (cắm hoa) 

7. rice exporting (xuất khẩu gạo) 

8. cloth vvashing (giặt quần áo) 

9. bull íighting (đấu bò) 

III. PRACTICE. 

1. Complete the sentences. 

Hoàn thành nhửng câu sau đây, đùng dạng bị động của động từ trong b, 
và chia động từ cho phù hợp với thời (tlìời gian trong quá khứ, hiện tại h 
tương lai). 

Đáp án: 

a. were períormed b. vvas decorated/ was put c. is made 

d. will be helđ e. was awarded f. was written 

a. Nhừng bài hát Giáng sinh đã được trình bày cho mọi người ở thị trấn 
làng cách dây 800 năm. 

b. Vào đêm Giáng sinh dầu những thập niên 1500 , cây đã đợc trang tri 
được đặt ở khu chợ ở thành phố Latvian ở Riga. 

c. Trong lễ hội nấu cơm, lửa đã đợc nhóm trong cách truyền thống. 

d. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh sè đợc tổ chức ở trường Nguyễn Huệ tháng t 

e. Giải nhất đã đợc trao tặng cho đội Mekong sau trận chung kết ngày hôm qi 

f. Bài hát Giáng sinh ‘Đêm yên tĩnh, Đêm thản thánh’, ‘Silent night, H 
night’ dà dược Franz Gruber viết ở Áo vào thế kỷ 19. 

2. Complete the conversation. 

Em hãy dùng những dộng từ trong hộp để hoàn thành đoạn hội thoại sau 
Đáp án: 

1. has been jumbled 2. has been broken 

3. have been broken 4. have been scattered 5. has been pulled 
Hạnh và mẹ vừa mới di chợ về 

Hạnh: Mẹ! Có cái gì dó xảy ra trong bếp của mình 

Bà Thanh: Có gì vậy? 

Hạnh: Mẹ nhìn kìa. Tủ bát đĩa bị mở và mọi Thứ bị làm lộn xộn. 

• • • • • • • 

Bà Thanh: Không phải chứ! Cái lọ mà mẹ thích đẵ bị vỡ rồi. 


124 


Hanh: 


Nhiều bát đĩa củng đà bị võ*. Và nhìn kìa mẹ. Nấm khô đã bị 
vương vãi khắp sàn nhà. 

Bà Thanh: Và chảo cá mẹ để ở trên bếp đâu rồi? 

ỉ lạnh: ơ đây ạ. Nỏ đâ bị kéo xuống bồn rửa bát. Cá đã biến mất rồi. 

Bà Thanh: Không biết ai đã làm mọi thứ này? 

Hạnh: Mẹ ạ, có lẽ là con mèo! 

Revvrite the sentences in your exercise books. 

Em hãy viết lại những câu sau đay bằng cách sử đụng từ kép(compound 
nd) trong câu. 

a. Đỏ là một cuộc thi mà trong đỏ những người tham clự phải nhóm lửa. 

b. Đó là một lễ hội mà trong đó người ta để bò của họ đâu lẫn nhau. 

c\ Hiệp chủng quốc Hoa Kì có một ngành công nghiệp lớn là sản xuất xe. 

đ. Tuần trước, trường Trần Hưng Đạo đã tổ chức một cuộc thi mà trong đó 
học sinh cam hoa rất hấp dẫn. 

e. Việt Nam là một nước xuất khẩu nhiều gạo. 

f. Dây là chiếc máy được sử dụng để giặt quần áo. 
áp án: 

a. It’s a fire - making contest. 

b. It s d bull-íighting íestival. 

c. The United States lìas a car-making iiìdustry. 

d. Last vveek, Tran Hung Dao school held a flower-arranging contest as 
attractively as they could.. 

e. Vietnam is a rice - exporting country. 

f. This is a clotlì-washing maclìine. 

Report vvhat the man told Mrs. Thu. 

Ngày hỏm qua, bà của Lan, bả Thu cần một người thự sửa ống nước. Một 
ười đàn ông đến trước cửa nhà bà. Em hãy tường thuật lại những điều mà 
;ười đàn ỏng dà nói với bà Thu. 

a. Tm a plumber’. (Tôi là người thợ sửa ống nước). 

b. ‘I can fix the íaucets’. (Tôi có thể sửa cái vòi nước). 

c. The pipes are broken'. (Những cái ống nước đã bị vờ). 

d. ‘New pipes are very expensive’. (Những cái ống nối rất đắt tiền). 

e. ‘You must pay me now\ (Bà phải trả tiền cho tôi ngay bây giờ). 


125 


Đáp án: 

a. He saiđ he was a plumber. 

b. He said he could fix the íaucets 

c. He said the pipes were broken. 

d. He said nevv pipes were very expensive. 

e. He said she had to pay him then. 

Unit 14 

VVONDERS OF THE WORLD 
NHỮNG KỲ QUAN CỦA THẾ GIỚI 

GETTING STARTED 

Match the names of these íamous world landmarks to the correct pictures. 

Em hãy sắp xếp tên của những phong cảnh nổi tiếng thế giới với những hìi 
ảnh đúng của nó 

Đáp án: 

a. The Pyramids (Kim tự tháp Ai Cập) 

b. Sydney opera House (Nhà Vũ kịch Sít Ni) 

c. Stonehenge 

LISTEN AND READ 

Hoa: Tôi chán quá. Chúng ta hãy chơi trò chơi đi. 

Nhi: Chúng ta chơi trò gì? 

Nga: Chúng ta có thể chơi trò 20 câu hỏi. 

Nhi: Đó là trò gì? Tớ khỏng biết chơi như thế nào? 

Nga: Đó là trò chơi dự đoán. Tớ nghĩ về một nơi nổi tiếng hoặc một ngu 

nổi tiếng. Rồij các cậu hỏi tớ một số câu hỏi đề tìm ra người đó ho 
cái đó là cái gì. 

Hoa : Nghe có vẻ dễ đây nhỉ. Trò chơi đó như thế nào? 

Nga: Tớ chỉ có thể trả lời ‘có’ hoặc ‘không’ và các cậu chỉ có thể hỏi 20 c 

hỏi. 

Hoa: Điều gì xảy ra neu chúng tớ không thể đoán được câu trả lời đúng 


126 


Nga: Thế thì tớ thắng. 

Hoa: Được rồi. Cậu đi trước đi, Nga. 

Nga: Được thôi. Các cậu có thế biết nơi này. Tớ sẽ cho các cậu một manh 

mối. Nó không phải ở Việt Nam. 

Hoa: Nỏ có ở Châu Á không? 

Nga: Không. 

Nhi: Nó có ở Mỹ không? 

Nga: Có 

Nhi: Có phải nó ở New York? 

Nga: ừ 

Hoa: Tớ biết rồi đó lả cầu cổng vâng. 

Nga: Không, cầu cổng vàng không phải ở New York. Nó ở San 

Francisco. 

Nhi: Tớ nghĩ câu trả lời là Tượng Nữ Thần Tự Do. 

Nga: Nhi đúng rồi. 

Practice the dỉalogue with two classmates. 

Em hãy luyện tập phần hội thoại với 2 bạn cùng lớp. 

Complete the summary. 

Em hãy hoàn thành phần tóm tắt bằng cách sử đụng từ trong đoạn hội thoại, 
áp án: 

1. garne 2. place 3. clue 4. Vietnam 

5. America 6. Golden 7. correct 8. is 

Hoa, Nga và em họ Nhi thấy buồn chán, vì vạy Nga đề nghị họ chơi trò chơi 
) Câu hỏi. Nga giải thích luật lệ và rồi các em bắt đầu chơi. Nga nghĩ về một nơi 
\ bạn cho những người khác một manh mối bằng cách bảo là nó không có ử 
iệt Nam. Nhi tìm ra nơi đó là ở Mỹ. Hoa nghĩ đó là cầu Công Vàng, nhưng nó 
i không có ở San Francisco. Nhi thì đúng khi bạn ấy bảo đó là Tượng Nữ Thần 
ự Do. 

PEAK 

Ask and answer the questions with a partner. 

Em hãy nghĩ về 10 nơi nổi tiếng. Em có thể sử dụng tên của những nơi dược 

Jt kê trong hộp hoặc em có thê sử dụng ý tưởng riêng của em. Em hãy viết câu 

ỏi Có/ Không về mỗi dịa danh. Em hãy hỏi và trả lời câu hỏi với bạn của em. 


,\ 


127 


Đáp án mẫu: 

1. Is Phong Nha Cave in Southern Vietnam? No. 

Có phải Động Phong Nha ở miền Nam Việt Nam không? Không. 

2. Is PETRONAS Tvvin Tovvers the tallest buỉldỉng in the world? Yes. 

Có phải tòa tháp đôi Petronas là tòa nhà cao nhất thế giới không? Vâng. 

3. Is the Great Barrier Reef a VVorld Heritage Site? Yes. 

Có phải rặng san hô Barrier khổng lồlà Di sản văn hóa thế giới? Vâng. 

4. Is Great YVall of China the longest wall in the world? Yes 

Có phải Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc là tường thành 
dài nhất trên thế giới không? Vâng 

5. Is Hue Citadel in Northen Vietnam? No. 

Có phải Cố đô Huế ở miền Bắc Việt Nam? Không. 

6. Is Ha Long Bay one of many vvonders of the world? Yes. 

Có phải Vịnh Hạ Long là 1 trong những kì quan của thế giới? Vâng. 

7. Is Eiffe[ Tovver in London? No. 

Có phải tháp Eiffel ở Luân Đôn? Không. 

8. Is Mount Everest the highest mountain in the world? Yes. 

Có phải Núi Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới? Vâng. 

9. Is Big Ben in London? Yes. 

Có phải Big Ben ở Luân Đôn? Vâng. 

10. Is Ho Chi Minh City the Capital of Vietnam? No. 

Có phải Thành phố HỒƠ 1 Í Minh là thủ đô của Việt Nam kh6ng? Không. 

2. Talk about your classmates ansvvers vvith your partner. 

Em hây n,ói lại câu trả lời của các bạn cho một bạn khác theo mẫu. 

1. Tôi hỏi bạn Hoa động Phong Nha có phải ở miền Nam Việt Nam khôn 
Bạn ây nói rằng không phải. 

2. Tôi hỏi Nga liệu có phải Tháp Đôi PETRONAS ở Malaysia là toà nhà Ci 
nhất trên thế không. Bạn ấy nói là đúng. 

Đáp án: 

3. I asked Nhi if the Great Barrier Reef was a YVorld Heritage Site. She sa 
that it vvas. Yes. 

4. I asked Nga whether Great VVall of China was tlìe longest wall in tl 
world. She said that it was. 

5.1 asked Hoa if Hue Citadel was in Northen Vietnam. She said that it wasn’t. 


128 


6. I asked Nhi if Ha Long Bay was one of many wonđers of the vvorld. She 
said that it was. 

7. I asked Nga whether Eiffel Tower was in London. She said tlìat it vvasnt. 

8. ỉ asked Hoa if Mount Everest was the highest mountain in the world. She 
said that it was. 

9. I asked Nhi whether Big Ben vvas in Lonđon. She said that it was. 

10. I asked Nga if Ho Chi Minh City was the Capital of Vietnam. She said that 
it vvasiVt. 


sten 

sten to the tape, correct the mistakes. 

Em sẽ được nghe một bài giới thiệu về một khu vực nghỉ mát rất nổi tiếng ở 
ìeensland. Em hãy đọc tờ quảng cáo về khu nghỉ mát đó trong sách. Có 5 lỗi 
>ng tờ quảng cáo. Em hãy chừa các lỗi đó vả chép đoạn quảng cáo vào trong vở 
i tập. 

Mr. Robinson: I think this place sounds all right. 

Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland? 


Mr. Robinson: 


Mrs. Robinson: 


Mr. Robinson: 
Mrs. Robinson: 


Yes, it sounds períect. The Coconut Palm Hotel is right on 
the beach according to the advertisement. Imagine getting 
up in the moming and looking at the Paciíict Ocean. 

It must be near a rainíorest because the hotel offers guided 
tours. I hope there vvont be a lot of mosquitoes. 

I don’t think there will be because it’11 dry when we go. 

The Great Barrier Reef Marine Park is a World Herritage 
Si te, isn’t it? 


Mr. Robinson: That*s right. 

Mrs. Robinson: OK. Let’s find out how much it costs. What’s the phone 

number? 


Mr. Robinson: 077-6924 3927 
Mrs. Robinson: 6924 3927 


áp án: 

Do you vvant a quiet, relaxing vacatỉon? 

Look no íurther than beautiíul far north Queensland. Stay right on 
the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the 
rainíorest, svvim in the crystal-cleai 1 water of the Coral Sea and snorkel 
amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park - a VVorld 
Herritage Site. 

Ca11 (077) 6924 3927 for more iníormation. 


129 



READ 

Cách đây nhiều thê kỷ ở Hy Lạp cổ xưa, một người đàn ông có tên 
Antipater của vùng Siđon đã sưu tầm một đanh sách những cái mà anh nghĩ 
bảy kỳ quan của thế giới. Bảy kỳ quan bao gồm Hanging Gardens of Babyl 
(Vườn treo Babylon) ở I rắc ngày nay, tượng thần Zeus ở Hy Lạp, Kim TựThÚỊ 
Ai Cập. Chỉ có Kim Tự Tháp là kỳ quan bạn có thê vẫn còn thấy đến ngày nay. 

Nhiều người xác nhận là có những kỳ quan khác mà người Hy Lạp cổ đại 
không biết. Chúng bao gồm Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, Đền 
Mahal ở ấn Độ và Angko Wat ở Campuchia. 

Đền Angkb Wat thực tế được biết đến như một kỳ quan bởi vì đó là ngồi cl 
lớn nhất trên thế giới. Đền được xây khoảng năm 1100 để tôn kính Thần Him 
nhưng hơn 3 thế kỷ tiếp theo nó trở thành một trung tâm đạo Phạt. Khu V 
xung quanh ngôi đền, Angko Thom, đã từng là thủ đô của hoàng gia. 

Vào đầu thế kỷ 15, những người Klìmer cai trị đã di chuyển đến Phnom Pe 
và Angkor đà yên lặng. Bây giờ nó là khu du lịch noi tiếng. 

Complete the sentences. 

Em hãy hoàn thành những câu sau đây. 

Đáp án: 

a. Chỉ có một kì quan còn sót lại trong danh sách của Antipater là: 

C: the Pyramid of Cheops (Kim Tự Tháp) 

b. Đền Angkor được xây dựng có nguồn gốc là cho: 

A. Hindus (người Hindu) 

c. Đền Angkor là: 

B. is one of the seven wonders of the vvorld (lả một trong bảy kì quan c 
thế giới) 

d. Vào những thập niên 1400, vua Khmer: 

c. tumed Angkor Wat into a Buddhist center (biến Angkor Wat trở thà 
trung tâm đạo Phật) 

VVRITE 

1. Complete the letter. 

Em hãy hoàn thành lá thư Tim gửi cho Hoa về chuyến du lịch đến thung lũ 
Grand. Em hây điền vào những chữ cái của những câu còn trống. 

A. That’s all I want to tell you about (đó là những gì tôi muốn kê cho bạn nghe) 

B. The Canyon is part of Grand Canyon National Park and it vvas íormed 
the Colorado River over millions of years. (Thung lủng lả một phần c 


130 


cỏng viên quốc gia Grand Canyon và nó được hình thành bởi dòng sông 
Colorado hàng triệu năm). 

c. I hope you are studying hard for your exam next week (Tồi hy vọng bạn 
học hành chăm chỉ cho kỳ thi tuần tới). 

D. He also talked about the original inhabitants who lived there during the 
Stone age. (ông ây dồng thời củng kể về những người dân bản xứ, những 
người dã sống ở đó trong thời kì đồ đá). 

29 tháng 5,2003 

Hoa thân mến, 

Bạn khỏe không? Tôi hy vọng bạn học hành chăm chỉ cho kỳ thi tuần tới. 

Lớp tỏi vừa trở về từ chuyến đi chơi đến Thung lủng Lớn ở Arizona. Thung 
Ig lả một phần của Công viên quốc gia Grand Canyon và nó dược hình thành 
i dòng sông Colorado hàng triệu năm. 

Chúng tôi ở dó một tuần và không muốn về. Mặc dù là mùa hè , nhưng trời 
t vào ban đêm bởi vì khu vực này thì cao hơn mực nước biên 2000m. 

Ngày dáu tiên , người phụ trách công viên hướng dẫn chủng tôi một chuyến 
bộ dọc theo rìa thung lũng. Ông ta kê cho chúng tôi nghe về lịch sử của "khu 
c này. Ồng ấy cũng kể về những người dân bản xứ, nhừng người đã sống ở đó 
ng thời kì đổ đá. Đó là những gì tồi muốn kê cho bạn nghe. Bạn dự định làm 
trong suốt kì nghỉ hè? Viết thư cho tôi sau khi bạn thi nhé. 

Bạn của cậu, 

Tim. 

p án: 

1-C 2-B 3-D 4-A 

May 29, 2003 
Dear Hoa, 

Hovv are you? (1) I hope you are studying hard for your exams next week. 

My class has just retumed from a trip to the Grand Canyon in Arizona. (2) 
e Canyon is part of Grand Canyon National Park and it was íormed by the 
lorado River over millions of years. We spent a week there and I didn’ vvant to 
ve. 

Althouglì it was summer, it was quite cool at niglìt because the area is more 
m 2,000 meters above the sea level. 

On our first day, a park ranger led us on a guided hike along tlìe edge of the 
ìyon. He talked about the history oí the area. (3) He also talked about the 


131 


original inhabitants who lived there đuring the Stone age. (4) That’s all I want 
tell you about. What do you plan to đo đuring the summer vacation? Write to I 
after your exams. 

Your friend, 

Tim 

2. Write a letter to your íriends. 

Em hày viết một bức thư cho bạn của em, kê cho bạn nghe về một nơi em 
viếng thăm gần đây. Em có thê dùng nhừng thông tin gợi ý. 

Đáp án: 

Dear Hương, 

How are you? I hope you got good marks in your exams. 

I have just retumed from a trip to Cuc Phuong National Park. I spent thi 
days there and I didn’t want to leave. 

Cuc Phuong is 170km far from Hanoi. It took us four hours to get there 
coach. Although it was summer , it was quite cool at night because the area is 1 
íorest. The sight there is very magniíicent. On the first day, we went campi 
and visited many places in this National Park. We saw many kinds of w 
animals and tall ưees. We all felt very excited and relaxed. 

YVhat do you plan to do during the summer vacation? 
ĩm looking forwards to receiving your letter. 

Your friend, 

Hoa. 

LANGƯAGE FOCƯS 
I. VOCABULARY 

1. stonehenge (n): trụ đá to lớn ở vùng đổng bằng Salbury (nước Anh) \ 

thời tiền sử 

2. clue: manh mối 

3. century (n): thếkỷ 

4. Ancient Greece: Hy Lạp cổ xưa 

5. to include: bao gồm , tính đến , kể đến 

6. to honour: tôn kính , danh dự, thừa nhận 

7. Buddhist (n): Đạo Phật 

8. religious (a): thuộc tôn giáo , sùng đạo 
religion (n): tôn giáo 


132 


9. surrounding (a) : bao quanh , bao vây 

10. royal (a): thuộc vua , hoàng gia 

11. ruler (n): người thống trị 

12. attraction (n): sự hấp dần , lôi cuôn 

GRAMMAR 


Passive form (ôn lại bài 13) 

[ndirect questions with //and vvhether 

Khi câu hỏi trực tiếp lả loại câu hỏi ‘Có-Không’ (Yes-No question) , ta dùng 
or YVHETHER làm từ nối trong câu gián tiêp. 

Eg. ‘Are you a student?’ 

Ind: he asked me j// was a student. 

2uestion words before ‘to-iníinitive* 

sử dụng các từ để hỏi trước một động từ nguyên thể dùng để hướng dẫn 
ặc khuyên ai dó nên hay không nên làm một việc gì đó. Thường đi với các 
ng từ sau: 


ask shovv advise tell point out remind 

Eg. The teacher told us how to learn English grammar well. 

The iníinitive. (Động từ nguyên thể) 

- to iníinitive 

>ng từ nguyên thể có To’ thường đi theo sau các động từ sau đây: 


attempt (cố gắng) 
happen (tình cờ) 
like (thích) 
agree (dồng ý) 
choose (chọn) 
would like (muốn) 


decide (quyết định) 
ha te (ghét) 
prepare (chuẩn bị) 
arrange (sắp xếp) 
íorget (quên) 
start (bắt dầu) 


Eg. We started to leam English three years ago. 

PRACTICE 


fail (thất bại) 
intend (định) 
seem (dường như) 
begin (bắt đầu) 
want (muốn) 
vvould love (rât thích) 


Còmplete the sentences. 

Em hãy hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng hình thức bị dộng của 
ừng dộng từ trong hộp. 


133 



Đảp án: 

a. Sydney opera House was completed in 1973. 

(Nhà hát Syđney được hoàn thành vào năm 1973). 

0 

b. The fừst and longest section of the Great Wall of China was construCi 
between 221 and 204 BC. 

(Khu vực đầu tiên vả dài nhất của Vạn Lý Trường Thành ở Trung Qi 
đã được xây dựng giữa những năm 221 và 204 trước công nguyên). 

c. The Eiffel Tovver was designed by the French cívil engineer Alexant 
Gustave Eiffel for the Paris World’s Fair of 1889. 

(Tháp Eifel đã được thiết kế bởi kỹ ] xây dựng người Pháp Alexant 
Gustave Eiffel cho hội chợ thế giới ở Paris năm 1889). 

d. The Statue of Liberty waspresented to the United States by France in 18' 

(Tượng Nữ Thần Tự Do được nước Pháp trao tặng cho nước Mỹ n 
1876). 

e. The summit of Mount Everest was reached by two members of a Brit 
expedition and a Nepalese guide on May 29,1953. 

(Đỉnh núi Everest đã được 2 thành viên của đoàn thám hiểm của Anh 
hướng dẫn viên người Nê Pan đặt chân đến vào ngày 29 tháng 5 năm 1953. 

2. Report the questỉons Nhi asked Nga. 

Ngày hồm qua, Nga và Nhi nói về Mỹ Sơn, một trong những Di sản văn 1 
Thế Giới của Việt Nam. Em hãy tường thuật lại những câu hỏi Nhi đã hỏi Nga 

Đáp án: 

a. Nhi asked Nga if/whether she knew My Son. 

(Nhi hỏi Nga là Nga có biết My Son khòng.) 

b. Nhi asked Nga if /vvhether it was far from Ha Noi. 

(Nhi hỏi Nga có phải Mỹ Sơn xa Hà Nội không). 

c. Nhi asked Nga if /vvhether My Son was in Quang Nam province. 

(Nhi hỏi Nga Mỹ Sơn có ở tỉnh Quảng Nam không). 

d. Nhi asked Nga if / vvhether many people lived at My Son. 

(Nhi hỏi Nga có phải có nhiều người đã sông ở Mỹ Sơn không). 

e. Nhi asked Nga if/ vvhether many tourists visited My Son every year. 

(Nhi hỏi Nga có phải có nhiều du khách đến thăm Mỹ Sơn mỗi n 
không). 


134 


f. Nhi askeđ Nga if /whether Nga vvanted to visit My Son One đay. 

(Nhi hỏi Nga có muốn thăm Mỹ Sơn 1 ngày nào đó không). 

. YVrite about the iníormatỉon that Nga gave to Nhi. 

Nga đã trả lời những câu hỏi của Nhi. Sau đó Nga cho Nhi một vài thông tin 
lỏm. Em hãy sử dụng các từ gợi ý đê viết về các thông tin mà Nga cho Nhi. 

'áp án: 

a. Nga told Nhi how to go there. 

(Nga nói cho Nhi cách đi đến đó). 

b. Nga shovved Nhi vvhere to get tickets. 

(Nga chỉ cho Nhi nơi mua vé). 

c. Nga pointed Nhi out vvhere to buy souvenirs. 

(Nga chỉ cho Nhi nơi mua quà lưu niệm). 

d. Nga advised Nhi hovv to go from My Son to Hoi An. 

(Nga khuyên Nhi làm thê nào để đi từ Mỹ Sơn đến Hội An). 

e. Nga told Nhi vvhat to do there during the visit. 

(Nha kể cho Nhi những việc cần làm trong suốt chuyên viếng thăm). 
Complete the passage. 

Em hãy hoàn thành đoạn văn. sử dụng TO-INFINITIVE hay BARE- 
sJFINITIVE của dộng từ trong ngoặc. 

'áp án: 

Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying at a 
atel near Cua Dai. Early this moming , Nhi decided (0) to go for a run. She left 
ie hotel and started (1) to jog in the direction of Cưa Dai beach. She thought she 
light (2) go along the beach for 20 minutes beíore heading for the hotel. 
níortunately, after 10 minutes, dark clouds began (3) to gather and it started 
) to rain. Nhi tried (5) to reach a.shelter, but vvithin a few seconds she vvas 
)mpletely wet. So she decided (6) to contìnue her run becau.se she couldn t (7) 
et vvetter! 


135 


Unit 15 
COMPƯTERS 
MÁY VI TÍNH 


GETTING STARTED 


Make a list of how computers can help us. 

Em hãy cùng bạn lập một danh mục nhừng việc mà máy tính có thể giúp d 
chúng ta (lợi ích của máy tính). 

Đáp án gợi ỷ: 

Computers are convenient/ easy for keeping/ storing iníormation. 
Computers save time. 

Computers sa ve money. 

Computers help to increase communication. 

Computers are useful in education and entertainment. 

Computers help students leam interestíngly. 

Computers help us leam more quickly. 

Lỉsten and read 

1. Practice the dialogue with a partner. 

Em hày luyện bài hội thoại với bạn của em. 


Nam: 
ồng Nhật: 

Nam: 

Ông Nhật: 


Bố ơi, máy in này không hoạt động nửa rồi. 

Cái máy in này mới mà. Chắc không có gì trục trặc xảy ra vc 
nó đâu. Con đã bật công tắc chưa? 

Dạ rồi. 

Con có kết nối đúng không? 


Nam: 

Ông Nhật: 
Nam: 

Ông Nhật: 

Nam: 


Ô, bô' này. Con biết cách kết nối một cái máy in mà. 

Vậy chác lả phích cấm đã rời ra khỏi ồ cắm? 

Dạ không. Nó không sao cả. 

Bố không biết là chuyện gì xảy ra nửa. Cuốn sổ tay chỉ dẫn nà 
chăng giúp ích được gì cả. 

Bố có thể gọi điện thoại đến cửa hàng mà bố đã mua cái má 
này được không? 


136 


Ông Nhật: Bố có thể gọi, nhưng bô mua nó ở tận Thảnh phô Hồchí Minh. 

Bô không biết họ có thê làm được gì đây. Tuy nhiên, nó còn 
trong thời kỳ bảo hành, vì vậy công ty phải có trách nhiệm sửa 
chừa. 

Nam: Vậy bây giờ chúng ta hãy gọi điện thoại cho họ nhé. 

act or opinion? 

Em hãy khảng định nhừng thông tin đã cho xem đâu là sự kiện, đâu là ý kiến 
Thân. 

a. Máy in không hoạt động. 

b. Chắc không có gì trục trặc xảy ra với nó đâu. 

c. Con biết cách kết nối một cái máy in mà. 

d. Cuốn sổ tay chỉ đẫn này chẳng giúp ích được gì cả. 

e. Bô mua nó ở tận Thành phố Hồ Chí Minh. 

f. Bổ không biết họ có Tiể làm được gì đây. 

Đáp án: 

a. fact b. opinion c. opinion đ. opinion e. fact f. fact 

EAK 

Vork with a partner. 

Em hãy xem bảng hướng đẫn các cách điền đạt về sự đồng ý và không đồng 
Em hãy cùng bạn luyện tập, diễn dạt ý kiến của mình về nhủìTg hoạt động 
ng tranh. 

A. Tớ nghĩ rằng máy tính rất tiện ích. 

B. Mình cũng vậy. 

c. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ rằng máy tính chảng cần thiét. 
p án gợi ý: 

A. Driving a car is diííicult. 

B. You are right. 

c. I disagree. I think it is very easy when you get used to it. 

A. Reading comic b ooks is interesting. 

B. I agree but not all the time. 

c. I can’t agree vvith you. ỉ think they are very boring. 


137 


c. 


A. Playing in the rain is fun. 

B. So do I. It feels so reíreshing. 
c. No, I think it's very dangerous. 


đ. 

A. Foreign food is deỉiciuos. 

B. I agree. I like Pizza, Hamburgers and especially French frịes. 


Opinions 
(ý kiến) 

Agreement 
(Sự dồng ý) 

Degree of 
agreement 

(Mức dộ đồng ý) 

Disagreement 
(Sự không đồng 

I like. . . 

So do I. 

I agree, but. .. 

I disagree. 

(Tôi thích.. . ) 

(Tôi củng vậy- 

(Tôi dồngýì như- 

(Tôi không dổm 


ý khẳng định) 

ng ■ ) 

ý) 

I don’t like... 

I agree. 

Yes, but on the 

I cantagree witl 

(T ôi không thích. . 

(Tôi dồng ý) 

other hand... 

you. 

I think.. . 

(Tôi nghĩ...) 

Youre riglìt. 

'Bạn đúng dâỷ) 

(Vâng, nhưng mặt 
khác...) 

(Tôi không dồn 
với hạn). 

I feel... 

Neither do I. 


No, I tliink.. . 

(Tôi cắm thấy.. .) 

I don’t believe 

(Tôi không tin...) 

(T'ôi cũng vậy- 
ý phủ định) 


(Không, tôi ngh 
...) 


2. Read the dialogue. 


Em hãy đọc bài hội thoại mẫu, sau đó dùng những thông tin cho sẵn, 
những bài hội thoại tướng tự. 

Lan: Mình đang gặp rắc rối với máy vi tính của mình. 

Ba: Có chuyện gì thê? 

Lan: Nó không hoạt động nữa. Mình nghĩ, nó hỏng rồi. 

Ba: Ồ, không. Bạn chưa cắm điện mà. 

Lan: Ô, xin lỗi. 


138 









Tên dụng cụ 

Sự cố 

Giải pháp 

máy in 

không in được 

bặt máy 

màn hình 

màn hình quá tôi 

điều chỉnh nút 

con chuột 

không hoạt động 

kiểm tra ổ căm 


áp án: 


A. I am having problems vvith my printer. 

B. What’s vvrong? 

A. It vvont print. I think it’s broken. 

B. No. You diđiVt tum it on. 

A. Oh! Sorry. 

A. I am having problems with my monitor. 

B. What’s wrong? 

A. The screen is too dark. I think it’s broken. 

B. No. You didiTt adjust the knob. 

A. Oh! Sorry. 

A. I am having problems with my mouse. 

B. What’s wrong? 

A. It doesn’t work. I think it’s broken. 

B. No. You didiVt check the plug. 

B. Oh! Sorry. 

sten 

Copy the flow chart into your exercise book. 

Em sẽ được nghe một bài nói về qui trình mua nước giải khát qua máy tự 
>ng. Em hãy nghe và hoàn thành qui trình qua sơ đổ. 

Computer programmers use flow charts to help people understand how 
ents are sequenced. All the shapes on this chart have a particular meaning. For 
ample, the circles indicate a starting or stopping point, the triangles are 
lestions and the ovals are ansvvers. 

This flow chart shows how to get a drink from a machine. It shows that the 
st step is to find a machine. Next, ask yourselí if you ha ve the correct change. 


139 








VVhen the answer to this question is “yes", ask yoursel£ vvhat you vvant to drin 
For example, lemon soda. Finaliy, insert the coins arul press the button to choo 
tlie drink you want. Once the drink appears, you may take it from the machine. 

Đáp án: 

a. Do you have the correct change? 

b. Yes. 

c. YVhat do you want to drink? 

d. Take it. 

Read 

Một trường đại học mới không có thư viện vừa mới thành lập ở Mỹ. Tất 
các thông tin thông thường được tìm thây trong thư viện giờ đây được lưu t 
trong các máy vi tính của trường. Bên máy vi tính, người sử dụng có thê gửi c 
thư tín và nhận thông tin qua đường dây điện thoại. Tuy nhiên, điều này đồi 
nghĩa với việc mỗi sinh viên buộc phải sử dụng máy vi tính, và nhiều trường đ 
học dang áp dụng qui định này đối với sinh viên năm thứ nhất. Giờ đây c 
khoa của trường đại học đều có những máy chủ ở khắp mọi nơi trong trườr 
Việc học không còn bị giới hạn ở một địa điểm duy nhất. 

Các bản tín vi tính được sử dụng tương tự như các bản tin truyền thông ở các ti 
ờng học. Sự khác biệt dó là hơn 20 triệu người có thê tiếp cận chúng. Nếu sinh vi 
muốn thảo luận toán học vào lúc 3 giờ sáng, không còn khó khăn gì nữa. Họ gửi c 
thư tín lên bản tin và tìm những người nào muốn thảo luận cùng chủ đề với họ. 

Ngày nay, công nghệ hiện đại cho phép sinh viên có thể lây bằng mà khô] 
cần đến trường đại học. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về phương pháp giáo d 
mới này, nhưng những môì quan tâm của họ chăng có ảnh hưởng gì cả. 

1. True or íalse? 

Em hầy dựa vào thông tín của bài đọc để làm bài tập đúng/ sai. 

Đáp án: 

a.T b.T C.T d. F e.T f. T 

2. Answer. 

Dựa vào nội dung bài dọc để trả lời các câu hỏi sau. 

a. Điều gì khiến cho trường đại học mới khác với các trường đai học khác? 

b. Loại thông tin nào có sẵn trên máy tính? 

c. Loại trang thiết bị nào cần thiết cho sinh viên năm Thứ nhất? 

d. Điểu khác nhau giửa bảng thông túi truyền thống và bảng thông tín tr 
internet là gì? 


140 


e. Em có muốn hoàn thành một bằng đại học ở nhà không? Tại sao có? Tại 
sao không? 

ă lời: 

a. There isn’t a library in the new university. All the information normally 
found in a library is now stoređ in the university’s computers. 

b. All the iníormation normally founđ in a library or messages normally 
found on a bulletin board 

c. A Computer is necessary for first-year students. 

d. The difference is that over 20 milỉion people may have access to the 
Computer bulletin board 

e. Yes, I would. Because I can study vvhenever I like. 

Write 

Match the vvords vvith the numbers in the picture. 

Em hây ghép các từ với các số trong bức tranh. 

a) paper input tray: khay đựng giấy 

b) monitor screen: màn hình 

c) povver button: nút cắm điện 

d) icon: biểu tượng 

e) output path: đường truyền ra 

0 P a P er: giây 

Đáp án: 

a. 3 b. 1 c. 6 d. 2 e. 4 f. 5 

VVrite the instructions on hovv to use the printer. 

Em hãy xem những bức tranh và nhửng từ cho sẵn. Em lìày viết lời chỉ dẫn 
ch sử dụng máy in. 

íp án: 

a. Plug in the printer and tum on the power. 

b. Remove the old paper and load the new paper in the input tray. 

c. Wait for the povver button to ílash. 

d. Ha ve the pages appeared on the Computer screen. 

e. Click the priter icon on the screen and wait for a few seconds. 

f. The printed paper vvill get out of the output path in a minute. 


141 


LANGUAGE FOCUS 

I. Vocabulary. 

1. guarantee (n): sự bảo hành 

Eg. This Computer is unđer guarantee. 

(Chiếc máy tính này còn trong thời kỳ bảo hành), 
time-copsuming (ađj): tôn nhiều thời gian 

2. campus (n) -> campuses (pl.): khu sân bãi của trường đại học 

3. Computer jack (n): máy chủ 

4. no longer : không còn nửa 

Eg. He is no longer young. 

5. impact (n): tác động, ảnh hưởng 

6. chart (n) : đồ thị, biểu đồ 

vveather chart: đồthị thời tiết 

7. sequence (n): chuỗi gồm nhiều sự kiện nối tiếp nhau 

Eg. He describeđ the sequence of events. 

(Ông ấy miêu tả một chuồi các sự kiện). 

8. particular (adj): đặc biệt, ngoại lệ 

Eg. This is a matter of particular importance. 

(đây là một vân đề đặc biệt quan trọng.) 

9. circle (n) : vòng tròn 

10. indicate (v): clìỉ, cho biết 

Eg. His silence indicated disagreement. 

(Sự im lặng của anh ấy chỉ ra sự không đồng ý). 

11. triangle (n): hình tam giác 

12. oval (n) : hình ô van 

13. change (n): tiền lẻ 

14. insert (v): lồng vào, gài vào, chèn vào 

n. GRAMMAR. 

1. Present períect with ‘yet* and ‘already’ 

a) yet (chưa, vẫn chưa): 

Thường được dùng trong câu phủ định và câu hỏi, để diễn tả một hành độ] 
chưa hoàn tất và kết quả vẫn còn ở hiện tại. 

142 


Eg. Has the postman corne yet? 

(Người đưa thư đã đốn chưa?) 

No, he hasn’t come yet. 

(Chưa, anh ta chưa đến). 

Chủ ý: ‘Yet’ thường đứng ở cuối câu. 
already (đã. . . rồi): 

Thường được dùng trong câu khẳng định, để diễn tả một hành dộng đã hoàn 
t tại thời điểm đang nói ở hiện tại. 

Eg. 

She has alreađv done her homework. 

(Cỏ ấy đã làm xong bài tập về nhà). 

lú ý: 'Already' thường đứng giữa trợ động từ ‘have’ và quá kliứ phân từ. 
Comparison of present períect and past simple. 

Present perfect (thì hiện tại hoàn tliành): 

Diễn tả một hành dộng xảy ra ở một thời điểm xác định (không rõ thời gian). 
Past simple (Thì quá khứ dơn): 

Diễn tả một hành dộng xảy ra ở một thời gian xác định cụ thể trong quá khứ. 
I have been to Japan. (thời gian không xác dịnh) 

1 went to Japan three years ago. (thời gian cụ thể) 


PRACTICE 


Complete the dialogue. 

Mẹ cửa Ba vừa mới di chợ về. Bà ấy muốn Ba làm một số công việc nhà trong 
ũ bà di chợ. Ba dâ ghi chép trong quyên nhật ký của bạn ấy và dánh dâu (x) 
lững cồng viộc mả cậu ây đã làm xong. Em hãy dọc nhật kí của Ba và hoàn 
ành bài hội thoại. 


áp án: 

Ba’s mother: 
Ba: 

Ba’s mother: 
Ba: 

Ba’s mother: 


Have you íinished your homevvork yet, Ba? 

Yes. I have already íỉnished my homevvork, Mom. 
Good. What about your room? Is it tidied now? 

I’m sorry, Mom. I haven't tidied it yet. 

Bad boy, Ba. And the washing machừie! 

Have you turned it off yet? 


Ị43 



Ba: Don’t vvorry, Mom. I have already turned it off. 

Ba’s mother: Have you caỉỉed and told aunt Le to have lunch vvith us today 

Ba: Yes. I have already called and told her, and she said she wou 

come. 


2. Ask and answer questions about the ílỉghts. 

Em hày dọc bảng giờ khởi hành và hạ cánh máy bay. Em hăy cùng bạn thi 


hành hỏi và trả lời về các chuyến bay. 

Khơi hành 

Hạ cánh 

a) 


- Chuyến bay đến Vientiane đã khởi 

- Chuyến bay từ Los Angelles đã đ( 

hành chưa? 

chưa? 

- Rồi. Nó đã khởi hành rồi. 

- Chưa, nó vẫn chưa đến. 


Đáp án: 


departures 

Arrivals 

b. 

- Has the ílight to Hong Kong departed yes? 

- No. It hasn’t departed yet. 

- Has the ílight írom Manila arrived yei 

- No. It hasiVt arrived yet. 

c. 

- Has the flight to Paris departed yes? 

- Yes. It has already departed. 

- Has the flight from Ịakarta arrived yel 

- Yes. It has already arrived. 

d. 

- Has the ỉlight to Bangkok departed 
yes? 

- No. It hasn’t departed yet. 

- Has the ílight from Kuala Lumpur 
arrived yet? 

- Yes. It has already arrived. 

e. 

- Has the flight to departed yes? 

- No. It hasn’t departed yet. 

- Has the íỉight from Delhi arrived ye' 

- Yes. It has already arrived. 

3. Check the correct column. 


Em hãy đọc nliửng câu cho sẵn và xác định xem câu nào chỉ ‘hành động < 
kết thúc’, câu nào chỉ ‘hành động chưa hoàn thành’. 


144 
















hành động đã kết thúc 

hành dộng chưa hoần thành 

) Tôi dã tới cao nguyên 
a Pa. 



') Họ đã sống ở Cà Mau 
tược 10 năm. 



) Cô ấy dã hoàn thành 
'ải tập về nhà. 



l)Anh ấy đã làm việc 
'ới máy tính từ sáng 
.ớm đến giờ 



) Chúng tôi đá tim thây 
ắc rối trong máy in. 



1 Ai đó đã rút phích 
ám của máy in. 


- 

;) Gần đây mọi người 
tã nhận được thông tin 
ừ internet. 




áp án: 

đ. íinished action 

b. incomplete action 

c. íinished action 

d. incomplete action 

e. íinished action 

f. íinished action 

g. incomplete action 
Complete the dialogue. 

Em hãy dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ thường của những 
mg từ irong ngoặc đê hoàn thành nhừng bài hội thoại trong sách. 

áp án: 

Ba: Have you seen the film Jurassic Park yet? 

Nam: Yes, I have. 

Ba: VVhen did you see it? 

Nam: I saw it three months ago. 

Loan: We haven’t had a vacation since last year. 


145 















Chi: Why not? 

Loan: My parents have been very busy since the 1 . 

Nga: Have your heard the news about Nam? 

Mai: No. vvhat happeneđ? 

Nga: He had an accident. He was jogging. He suddenly fell and brokx 


his leg. 


Sttng: 

Has the pỉane arrived yet? 

Cleik: 

Yes, it has. 

Sung: 

When did it arrive? 

Clerk: 

It arrived at the airport two hours ago. 


Unit 16 
INVENTIONS 
NHŨNG PHÁT MINH 


Getting started 

Match the stages in the development of paper with the correct pictures 

Em hãy xem các bức tranh và nối các giai đoạn phát triển của giây với đún; 
các hình ảnh. 

A. Năm nghìn năm trước đây, người ả Rập đã viết lên trên một cái cây gọi ỉ 
cây cói giây. 

B. Một quan chức người Trung quốc đã làm giây từ lõi gỗ vào năm 105. 
c. Người Nhật đà học được cách làm giây kê từ thế kỉ Thứ bảy 

D. Vảo năm 768, Người ả Rập đã học được cách lảm giấy từ những tù nhâi 
Trung Quốc. 

E. Máy làm giây đầu tiên được một người Pháp sáng chế vào cuối nhừn 
năm 1700. 

Đáp in: 

A. *b B. c c. e D. a E. d 


146 


Tim: 

Sam: 

Mrs. Allen: 


isten and read 

. Practice the dialogue with apartner 
Cùng bạn thực hành bài hội thoại. 

Tim Jones, người bạn Mỹ quen biết qua thư của Hoa, đang tham quan một 
nhà máy sản xuất sô-cô-la cùng với lớp và giáo viên của bạn ây, bà Allen. 
Ông Roberts, đốc công của nhà máy đang hướng dẫn họ tham quan. 

Mr. Roberts: Đây là nơi cất giữ.những hạt ca-cao. Bây giờ hãy đi theo bác và 
bác sẽ chỉ cho các cháu xem bước đầu tiên trong quy trình sản 
xuất. 

Sam, bạn nghĩ nút này dùng để làm gì? 

Mình không biết. 

Tim, Sam, hãy đến đây nảo! 

Mr. Roberts: Này các cháu, đừng chạm vảo nút đó nhé! Xem này, những hạt 
ca-cao được rửa, cân và nấu ở đây. 

Mrs. Allen: Tim, hãy đến bên cạnh cô. Cô đã bảo em phải ngoan mà! 

Mr. Roberts: Sau khi bóc vỏ, hạt ca-cao được bóp ra vả làm hóa lỏng. Bơ ca- 
cao được thêm vào cùng với đường, vani và sữa. Sau đó hỗn 
hợp này được xay, cán và đô vào khuôn. 

Tim: Nó có vẻ ngon quá. 

Sam: Chúng cháu có thể nếm thử được không ạ? 

Mr. Roberts: Được, có một ít ở bên cạnh băng tải hàng hóa đây. 

Match the half-sentences. 

Em hày nối hai nửa câu vào với nhau, sau đó viết câu đầy đủ vào vỏ bài tập. 
>áp án: 

a. E b.D c.C đ.F e. B f. F 

a. The beans are cleaned before being cooked. 

b. Mr. Roberts thought Tim and Sam were going to touch the button. 

c. Aíter cooking, the cacao beans smell like chocolate. 

d. Sugar is one of the ingredients in chocolate. 

e. Mrs. Allen vvamed Sam to leave some chocolate for others. 

f. A sample of chocolate is given after visitors have toured the íactory. 


147 


SPEAK 

1. Work with a partner. 

Em hãy thực hành cùng bạn, Một em dựa vào bảng gợi ý cho học sinh A, m( 
em đực vào bảng gợi ý cho học sinh B. Một em hỏi, một em trả lời, dựa vào bí 
hội thoại mẫu. 

A. Máy Fax được sáng chế từ bao giờ? 

B. Máy Fax được sáng chê vào năm 1843. 

A. Máy Fax do ai sáng chế? 


B. Alexander Bain. 
Đáp án. 


Invention 

Date 

Inventor 

Nationality 

Printing Press 

1810 

FriedichKoenig 

German 

Bicycle 

1816 

Karl D. Sauerbronn 

German 

Facsimiltí 

1843 

Alexader Bain 

English 

Sewing machine 

1845 

Elias Howe 

American 

Reiníorced 

concrete 

1849 

F. J. Monier 

French 

Micro phone 

1878 

D. E. Hughes 

American 

X-ray 

1895 

VVilhelm Konarard 

German 

Loudspeaker 

1924 

c. w. Rice 

American 

Helicopter 

1939 

Igor Sikorsky 

American 

Color television 

1950 

Peter Carl 

Goldmark 

American 

Optical fiber 

1955 

Narider Kapany 

German • 

Laser 

1958 

Gordon Gould 

American 


a) A. YVhen was the Printing Press invented? 
B. It was invented in 1810 

A. Who was it invented by? 

B. By Friedrich Koenig. 

b) A. VVlien was the bicycle invented? 

B. It was invented in 1816. 

A. Who was it invented by? 


148 





















B By Karl. D. Sauerbronn. 

Em hãy tiêp tục thực hành với bạn của em những câu còn lại. 

Novv report your íindings to the teacher. 

Bây giờ em hãy báo cáo lại cho thầy, cô giáo của em. 

111 mẫn: 

Máy Fax được chế tạo bởi Alexander Bain vào năm 1843. 
áp án: 

a) The printing Press was invented by Fredrich Koenig in 1810. 

b) The bicycle was invented by Karl. D. Sauerbronn in 1816. 
ì ten 

Listen and fill in the gaps in these sentences. 

Em sẽ được nghe một đoạn băng nói về qui trình làm giây. Em hãy điền vào 
lỗ trông những từ và cụm từ em được nghe đê hoàn thành câu: 

Papermaking is a simple process. The procedure is almost the same as it was 
)0 years ago. Look closely at tlìis picture of an old papermaking machine. On 
e left is the pulp vat. Paper pulp vvas placed in the vat and mixed with a lot of 
ater. The vvater was then drained and the pulp íibers were poured out of the 
it and onto a conveyor belt. The conveyor belt took them under the rollers. 
lere vvere quite a lot of rollers as you can see. These rollers smoothed the fibers 
ìd pressed them dry. The íinished paper was then put on a roll at the end. You 
111 see the roll of paper at the far right of the picture. 

áp án: 

1. simple 2. sa me 3. tvvo hundred 4. left 5. rollers 

Put the pictures in the correct order: 

Em hãy sắp xếp các câu đã cho theo đúng trật tự. 
áp án: 

c. Paper pưlp vvas placed in the vat. 

d. Paper pulp vvas mixed vvith vvater. 

a. The water was draiiied. 

e. The pulp íibers were poored out. 

g. The pulp was conveyed under the rollers. 

f. The fibers vvere smoothed and pressed dry. 

b. The paper was put on a roll. 


149 


Read 


Read the following poem about inventions. 

Hiện đại 

1. Hãy xem hôm nay tôi mua gì ở thành phố 

Một đồ vật rất hiện đại 

Một cái lò vi sóng có thể nói bi-đum! 

Một cái lò nướng bánh có thể kêu ping. 

2. Cái máy hút bụi có thể đi chug-chug! 

Cái máy sấy nói vrum! 

Cái máy rửa bát kéo được cả ổ cắm điện. 

Và phát được tiếng brum to nhất! 

3. Chiếc máy điện thoại mới và tốt 

Chiếc máy hiện đại nhất mả tôi từng được biết 
Nó có cái chuông màu vả đáng yêu. 

Và nó lại chảng có tiếng kêu nữa chứ. 

(Trích trong bài thơ của Martin Lavvrence) 

1. Match the heađings to the verses. 

Em hãy nôi các tiêu đề cho phù hợp với từng khổ thơ. 

Đáp án: 

Khổ thơ 1-b (dụng cụ để nâu thức ăn) 

Khô thơ 2-c (Dụng cụ đê làm sạch hoặc làm khô các đồ vật) 

Khổ thơ 3-a (Công cụ do Alexander Graham Bell sáng chê) 

2. Fill in each gaps in the sentences with one ‘invention’ in the poem. 

Em hây điền vào mỗi chỗ trống những câu với một ‘sáng chế* trong bài thơ. 
Đáp án: 

1. vacumm 2. telephone 3. vvashing machine 

4. microvvave 5. hair dryer 6. toaster 

a. ‘Joan, Cái máy hút bụi ở đâu? mẹ muốn làm sạch sàn nhà’. 

b. Đêm qua, khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng ngủ thì tiêng chuôi 
điện thoại réo lên. Đó là điện thoại của Ann, một người bạn cũ mà mìi 
chưa gạp trong hơn 12 năm qua. 


150 


c. 


Máy rửa bát là một thiết bị trong nhà bếp có thể tự động rửa, tráng và làm 
khỏ đĩa và các dụng cụ. 

d. 'Jane, Tại sao con không cho thịt vào lò vi sóng để làm tan đá đi?’ 

c. ‘Cho mình mượn máy sây tóc cua cậu nhé? Mình vừa gội đầu xong.’ 

í. Người La mã đã biết cách nướng bánh mì bằng lửa ngoài trời từ hai nghìn 
năm trước đây. Chúng ta bây giờ nướng bánh mì bằng lò nướng bánh đế 
ngay trên bàn. 

ite 

1 11 in the gaps. 

Tm hãy điển vào mỗi chỗ trống với một trong những từ chỉ trật tự diễn biến 
diễn dạt tiên trình của việc sản xuất giây. 

p án: 

1 .First 2. Then 3. Next 4. After this 5. Then 6. Finally 

£iấy được sản xuất như thế nào? 

Đầu tiên, khúc gỗ được cắt thành những miếng nhỏ. Sau đó, những miếng gỏ 
\ này được trộn lẫn với nước vả a xít. Bước tiép theo chúng được đốt nóng và 
thành những tảng bột giây lớn. Những tảng bột giấy lớn này đồng thời được 
ì sạch và và dược tẩy trắng bằng chất hoá học. Sau qui trình này, bột giây 
Ịc chuyến qua máy cán đê làm phăng. Sau đó, những tấm giây ướt được sản 
ìt. Cuôi cùng, nước được chuyến khỏi những tấm giây đã được ép, phơi khô 
lọc cho đến khi hoàn thành công đoạn sản xuất. 

Put the pictures in the correct order and describe how cacao beans are 
>cessed. 

lim hãy mô tả quá trình chê biến hạt ca cao và đạt những bức tranh vào đúng 
ih tự. 

2 5 4 1 3 6 

First, the íruit harvest is íermented for three to nine days to kill the beans and 
n them brown. Then the beans are dried in the sun. Next Then the beans are 
ired in special machines. After this, the beans are roasted to bring out the 
ìcolattí ílavor. Then they are shelled and ground to produce chocolate liquor. 
lally, the liquor is made into chocolate candy or cocoa powder. 

NGƯAGEFOCƯS 

)CABƯLARY 
roller (n) 
up-to-date (adj) 


: con lăn 

: hiện đại; hợp thời trang 


instrument (n) 
appliance (n) 
to rinse 
utensil (n) 
to deírost 


súc, rứa 
dụng cụ 
rã dông 


dụng cụ 


thiết bị; dụng cụ 


? 


n. GRAMMAR 

Passive form (continued): 

Trong bài nà ý, các em tiếp tục được thực hành cách nói bị động mà các em 
được học trong bài 10. 

III. PRACTICE. 

1. Change the sentences from the cative into the passive. 

Em hãy chuyển các câu chủ động sang câu bị động. 

Đáp án: 

a. The đocument was typed by (Mrs. Quy en). 

b. The Computer was repaired (by Mr. Nhan). 

c. The picture was dravvn (by Ba). 

d. The lights were turned off (by Hoa). 

e. The cake was baked (by Lan) 

2. Use the correct form of the verbs in brackets. 

I Em hãy dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thảnh câu. 
Đáp án: 

a. was avvarded b. vvon c. ran 

d. was run / vvas sold e. was closed (hoặc closed) 

3. Put a question for each of the underlineđ phrases in the sentences below. 

Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi cụm từ được gạch chân. 

a. What was invented by w. L. Judson ừi 1893? 

b. What was brought intc Viet Nam by Phung Khac Khoan? 

VVhen was ma*ze brought ừito Viet Nam? 

c. VVho was the fountain pen invented by? 

VVhen was the íountain pen invented? 

d. Where was the ballpoint pen mvented? 

f. In vvhich machine is xerography widely used? 


152 


Write how white rice is produced in the traditional way. 

Dựa vào các hức tranh cho sán, và các từ gợi ý, em hãy viết một bài mô tá qui 
ih sán xuất gạo theo phương pháp cổ truyền. 

Đáp án: 

First, the rice crop is harvesteđ. Then the rice plants are threshed. Next the 
? grains aiv lìusked in the miỉl to prođuce brown rice. After this, the bran is 
noveđ ìn the mortar and íinally it is winnowed to produce vvhite rice. 


153 


Muc luc 


Lời nói dầu 

Unitl M Y PRIENDS - NHỮNG NGƯỜI BA N CỦA TÔI 

Unit 2 MAKINGARRANGEMENTS-SAP DẶT CÔNG VIỆC J 

Unit 3 AT HOME -Ở NHÀ j 

Unit 4 OUR PAST-QUÁ KHỨCỦA CHÚNG TA : 

Unit 5 STUDYHABITS- THÓI QUEN HỌC TẬP : 

Unit 6 THE YOUNG PIONEERS CLUB- CÁ u LẠC BỘ TNTP 4 

Unit 7 MY NEIGHBORHOOD - NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM CÙA TÔI t 

Unit 8 COUNTRYL/EE AND CITY LIFE-CUỘC SỔNG Ở NÔNG THÔN ( 

VÀ THÀNH THỊ 

Unit 9 A PIRST-AID COURSE - KHÓA HỌC sơ CÁP cừu ; 

UnitlO RECYCUNC - TÁI CHÉ { 

Unit 11 TRA VEUNG AROUND VIETNAM - DU LỊCH VÒNG QUA NH ! 

VIỆT NAM 

Ullit 12 A VACATION ABROAD - MỘT KỲ NGHỈỞ NƯỚC NGOÀI 1C 

Unil 13 PEST/VALÌ - LỄ HỘI 1 í 

Ullit 14 VVONDERS OF THE VVORLD - NHỮNG KỲ QUAN CỦA THẾ GIỚI 1 ‘ 

Unit 15 COMPUTERS- MÁ Y VI TÍNH 1: 

Unil 16 INVENTIONS- NHỮNG PHÁT MINH 1- 

♦ 


154 


